PHAT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


VĂN PHẠM PALI 


(ELEMENTARY PALI COURSE) 


Soạn giả: Bhikkhu Nāga Maha Thera (TK Bửu Chon) 


Xuất bản năm DI. 1967 — PI.2510 


VĂN PHAM PĀLI 2 





MUC LUC 

on roo M ————————————— — aa a 4 
So Dan ao RI NN cm 5 
Bài Hoc RE 6 
A. Sự bién thé những danh từ cuối cùng bằng chữ o. 6 
B.Sự biến thể của động từ (verb.) thời hiện tai — cách chủ động ngôi thú 3. ............................-- - +: +++x se rserresrrree 6 
Bài HỌC LHỮ a EE ———Á——————————————————Ó T 
A. Sự bién thé của những động từ cuối cùng bằng a (tiép theo). .......... sse 7 
B. Sự bién thé của những động từ ngôi thứ 2............................. 2-22 teet nter ttente netten 111.21 tenes 8 
Bài HỌC Et ELI "c 8 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng bằng o. 9 
B. Sự biến thé của những động từ ngôi thứ nhất.........................-- + 2-52 ©7++SE+2SE+EE2SEEEEEEEEESEEEEEEEEESEEEEEEEEEE21E2AEEcrrrrkree 9 
Bå Hoc RE 10 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng bằng o. 10 
B. Cách bién thể cña những EN 10 
BàrblóoG Rot M ——————————— —————— — 12 
B. Danh từ thuóc vè ging “trung dung”............ n et Assa dert a Meta adiens 12 
Bãi HO rigo ET Cc 14 
A. Sự bién thé của những danh từ thuộc vé nữ tính cuối cùng bằng d. sss 14 
B. Vị bién cách (77112) RE 14 
Bài Hoc THT Jaa a s EE 15 
A. Thời da qua = Cách UE 15 
Ee id cim Eli e ""-—---——————————— s be dt dẻ 16 
Ba Hoc CMT S e En 17 
A. Niue động từ cuĝi cùng bång (sus šais kkā arābs 17 
B. Những chi phối động từ quá khứ không biến né. 17 
Bài HỌC EN dC ——————Ó——————— H'ÁÁ—— 18 
A. Những danh từ thuộc nữ tính cuối cùng bằng i. ......... eerte tenente tentent tte ttes tennis 18 
B. Thời vi lai (bhavissanti) — Cách chủ đỘng......................... .-- -- ease 19 
Bài Hoc Thi 10: asesors ———————————————MÓ 20 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng i thuộc vé nam nb, 20 
B. Những danh từ cuối cùng i thuộc vé nữ tính...................... ¿2-2 2£ tentent nnns 20 
C. Những danh từ hỗn hợp lẫn nam, nữ, trung tính và trạng từ.......................... tente 0H401413004014 150040140301 56 20 
D. Cách bién thành nọ tính. 1P NT"... ốc 20 
Bài Hoe RR 22 
A. Biến thé của những danh từ cuối cùng bằng u và i isset tenente tennis 22 
B. Động từ - Mệnh lệnh cách hay ban phúc cách (paficami) ................. seen nennen 23 
Đài Hoc THU 122 an u aa Sa an eege ie as ei eege 24 
A. Nhân cách đại danh tir. la a e REX RE ERES ER ties ENTERA EUREN gũi (36254 ES ET EE Ea 24 
B. Điều kiện cách; hay trạng thái (Sadfanit). ies etiim ttti eterne E Pee EUR tēzi e d eS ERE n EE 4611163488 00100 a 25 
Bà bloc ridi LED "-"-————————————— — n 26 
A. Liên quan đại danh tir (relative pronouns). ........... esses tnnt nennen nnns 26 
B. Nghi vấn dai danh từ (interrogative Droa) 27 
BàrHoc Thú WE 29 
A. Thành phần của động từ (participle). ............. aan nong tete eben hong 110 0á 11c 0 11111111 cán d4. 29 
B. Cách biến thê của pacanta thành danh từ nam tính.......................-.-- 2° + se E+Ex£++EeEEexe+Exerxerxxerkerrerrrerkecred 29 
Đài HỌC Chips R S da ie E asā dā i Kk 32 
A. Chixlinh dar danh TW; u ies rt n nu 06 945412 Sai usa qu umn E aaa sau 32 
B. Mnh dune từ hay tinh tU. eege RH RT ERE S Suma 1650tL265c34/7210561100685606301 0601510198 V0 32 


Bài HỌC: Thi 162 a aan Sasa EE R EEEE E EEE to tiết su 18g c3‹k1Egai 121506 sáo tiesi šās 34 


VĂN PHAM PĀLI 3 








Bài học thứ 17 


A. Có vài danh từ biến thé bát thường cuối cùng bằng o 36 
B. Cách phối hợp của động tir (conjugations). ............. essent terere tte tentes 37 
Bål Hoc Thi as ds nan MEME M EM M UE EU EM LE 38 
A. Su bién thé cúa các danh tiz.......... aaa sienas i 38 
B. Những hình thức vé lý do hay là nguyên nhân (kārita). ............ sse 39 
Bài Học Thứ: 19................................ - 2-22 E2 .7725724 715 73732247372 E471 71E7XEE2E A72 21772 preerxrrerrrrrreererre 40 
A. Su biên thể của danh E 40 
B. Thi quá khý oss nā 40 
BIM. Bis. BA D MET s us 41 
A. Su phôi gp: EE 41 
B. Phói hop hõn sēsties iii gs 43 
Bài Hoc Thứ 21. Hình Thức Không Biến Thé (Auge), 44 
Bài Thú 23. Chuyên Hóa Danh (fūddilid) E 47 
Bài Học Thứ 23. Chuyên Hóa Danh Ngôn Ngữ (Kitaka). 2-5 ©52Sx2x2SEEEE2EES212E22E21E22121 21.21 49 
Bài Học Thứ 24. Luật Lệ Của Sự Nối Liền (Sandhi) ............ esee 51 
A. Cách nói lièn vói mu âM. RID Em 51 
B. Su nói Bon phu âm — Vyañjana sandhi: .............. vārās retro càng Enea raka 53 
C. Nói liền với chữ có giọng mũi (m) — niggahita sandhi. .............. I ananas tentent 53 
Bài Học Thứ 25. Áp Dụng Của Những Cách ........ cục ananassa 54 
Bài Học Thứ 26. Bi Động Cách Thu Động Thé (Passive Voice). 59 


hPuA DER 66 


VĂN PHAM PĀLI 4 





Lói Nói Dàu 

Gần đây phong trào nghiên cứu Phật giáo đang phát triển khắp mọi nơi, phần đông muốn 
tìm hiểu về “Phật giáo Nam Tông” nhưng rát thác mắc khó khán vì gặp phải nhiều danh từ 
Pali, nên có nhiều người muốn tìm đến nguồn gốc Văn Pham Pali. 

Bản Tăng tuy bận nhiều Phật sự, nhưng do sự yêu cầu của nhiều người nên cũng ráng phiên 
dịch quyên “Văn Phạm So Hoc" (Elementary Pali course) của DD. Narada, cũng có thêm 
chút ít ý kiên vê “Văn Phạm” của DD. Buddhadatta, rât phô thông và dê hiệu đê giúp thêm 
một phân nào tài liệu cho quí vị học Phật. 

Như nhà Bác học Dr. Malasekara tác giả quyên “Bách Khoa Toàn Thư” của Phật giáo có nói 
“Tinh tuý Phật giáo chánh truyén chỉ còn nguyên vẹn trong Tam Tang Pāli” (Pali Tripitaka). 
Vì vậy mà ai muôn tìm hiéu Phật giáo Chánh Tông thì cũng cân đên “Văn Pham Pali ca". 
Bàn Tăng tuy tài hèn sức kém nhưng cũng ráng phiên dịch tuỳ theo sự hiểu biết của mình, dù 
sao sợ cũng có một vài chỗ sơ sót. Vậy mong cầu quí vị Đại đức và các nhà thông thái thấy 
có nơi nào sai lạc hoặc có ý kiến chi hay xin vui lòng chỉ giáo thêm hầu có sửa đổi lại cho 
được phân hoàn hảo. 

Quyền Văn Phạm này bắt đầu phiên dịch từ năm 1963 nhưng vì “Pháp nạn” mà phải kéo 
đài cho đên ngày nay mới thành tựu. 

Do công đức của sự phiên dịch này, bàn tăng xin hồi hướng đến thày tỏ, song thân đã quá 
vãng, cầu xin cho các vị ân nhân ấy được mau đắc đạo quả Niết-bàn và cũng cầu cho tất cả 
nhân loại trên thế giới nhūt là dân tộc Việt Nam được mau hưởng su thanh bình an lạc. 


Nam Mô Bồn Su Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Mettacittena 
Naga Maha Thera — Ty khuu Bửu-Chơn 
Có vấn Tinh thần PGTG. 
2510 
1967 


VĂN PHAM PĀLI 5 





. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammásambuddhassa ` : 
Xin thành kính làm lê dên Đức Thé Tôn, Ngài là bậc Ung cúng cao thượng đã đắc quả Chánh bién tri. 
So Dẫn 

Pāli là thứ tiếng Đức Phật đã dùng để giảng giải giáo lý giải thoát của Ngài; nhung Māgaghī 
mới là tên thật, nó là một thô ngữ của xứ Ma-Kiét-Dà (Magadha) trung An Độ. 
Pali có nghĩa là “câu”, “hàng” hoặc là một “bản văn”, nêu nói cho rôt ráo nó là danh từ của 
“Giáo lý nhà Phật”. 
Hiện nay tiếng Pali thường ám chỉ là một ứng văn nhà Phật đã ghi chép những Thánh kinh. 
Thật ra tiếng Pāli phải có cách viết riêng của nó, nhưng hiện nay nó đã mát đi. 


1. Vàn Pali: Có 41 chữ cái chia ra 8 mẫu âm và 33 phụ âm. 

8 mẫu âm-sara là: a,ā,i,ī,u, ū,e,0. 

33 phụ âm-vyañJana chia làm 5 bon: 
Dk,kh,g ah ñ thuộc bọn vagga ka — giọng hầu âm (tir trong họng). 
2)c ch j „jh ,ñ 
3)t ,th d ,dh m thuộc bon vagga ta — giọng não âm (vé trên đầu). 
4t th d dh ,n 
Sp ph bh bh ,m thuộc bọn vagga pa — giọng thần âm (tir noi môi). 


thuộc bọn vagga ca — giọng hàm âm (vé hàm trên). 
thuộc bon vagga ta — giọng nha âm (tr trong răng). 


Chữ thứ 5 của môi bọn thuộc vé tỉ âm (giọng müi). 
Ngoại bon-avagga: y, r, 1, v, s, h, I, m. Trong đó, y thuộc vé hàm âm; r thuộc vé não âm; 
1 thuộc vé nha âm; v thuộc vé nha âm và thân âm; s thuộc vé nha âm; h thuộc vé khí ām (doc 
có hơi ra tir có); | thuộc vé não âm; m thuộc về ti âm (doc có hơi lô mũi). 


2. Cách phát àm. 

a. Về 8 mẫu ám (theo phién ám Viét Nam) 

Chữ a doc nhu chữ à nếu ở đầu chữ có thé đọc lā á hoặc ác. Chữ ā đọc nhu chữ a.Chữ i doc 
như chữ í. Chữ 1 doc như chữ i. Chữ u đọc nhu chữ ú. Chữ ü doc như chữ u. Chữ e đọc nhu 
chữ ê. Chữ o đọc như chữ ô. 

Chữ thứ 1, 3, 5 đọc giọng văn, còn lai 5 chữ khác thì giọng dài. Mẫu âm có giọng dài nhưng 
có 2 phụ âm đứng kê thì đọc văn lại nhu metta, ottha. 

b. Về 33 phụ âm 

Chữ thứ 1, 2 trong 5 bon åy thi doc hoi nhe và lẹ. Chù thú 3, 4 trong 5 bon áy thi doc hoi 
nặng và chậm. Chữ thứ 5 của cá 5 bon thì đọc theo ti âm. 

Chữ ñ đọc như ng, ñ đọc như nh, máy chữ trong bọn thứ 3 thì đọc cong lưỡi lên ó gà rồi 
phát âm ra hơi ngọng. Chữ c đọc như ch, chữ ch đọc như ch của Pháp lây hơi ra từ cô. Chữ k 
đọc như cá, chữ j đọc như z của Pháp, chữ d đọc như đ. Chữ dh, bh đọc đờ hớ, bờ hớ ráp lai 
cho le. Chữ y doc nhu d, chữ v doc nhu chü g, chữ s doc nhu x. Chữ 1 doc hoi giọng lỗ müi, 
chữ m hoặc m ở cuôi chữ doc nhu áng. Nêu trước chữ i: im thi đọc ing nhu bodhim, nêu có 
chü u: um thi doc ung nhu visum. 


VĂN PHAM PĀLI 6 





Bài Hoc Thứ 1 
A. Sự bién thé những danh từ cuối cùng bằng chữ a! 


Như nara: người (thuộc vé nam tính? nt.) 


























Số ít Số nhiễu 

Chủ từ naro*: một người narà: nhiều người 

Bồ túc từ naram: một người nare: nhiều nguói 
Những danh từ nam tính: 
Buddha: Đức Phật. Putta: con trai. 
Janaka: người cha. Gama: xóm làng. 
Daraka: tré con. Süda: nguói bép. 
Odana: com, gao. Ghata: chậu, lu mái 
Dhamma: giáo lý, chân lý, dinh luật. Yācaka: người xin án (ăn mày). 


B. Sự bién thé của động từ (verb.) thời hiện tại — cách chủ động ngôi thứ 3. 
Động từ pacca: nấu. 


























Cuối cùng của ngôi thứ 3 Động từ pacca: nấu 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
tỉ anti” So hoāc sā pacati” Te pacanti 
(nó náu, hoác nó dang náu) (chüng nó náu, hoác dang náu) 





Những động từ đồng biến thé: ` 
Dhāvati (dhāva) chay. Vandati (vanda) vái chào, làm lé. 


Vadati (vada) nói, tuyén bó ra. Rakkhati (rakkha) bảo vệ, hộ tri. 
Dhovati (dhova) giặt, rửa. 


Thí dụ: 1) Sũdo pacati: người bếp đang nấu (đô ăn). 2) Sūdā pacanti: những người bếp đang 
nâu (đô ăn). 3) Sūdo odanam pacati: người bêp đang nâu ăn. 4) Sūdā ghate dhovanti: những 
người bêp đang rửa nôi (chậu). 


! Danh từ Pali bién thé tuy theo mẫu ám cuói cüng cüa nó, nhu a, à, i, 1, u, ü, và o. Khóng có mót danh tir nào cuói cüng 
bàng e cá. 

? Nhüng danh từ cuối cùng bằng “a” đều nam tính hoặc trung tính (giống đực, trung tính) viết tắt nt., tr.t. Trong văn pham 
Pāli có 3 giống là: 1) Người nam, thú và vật có đặc tính về nam là thuộc giông đực (nam tính: nt. ) nhu: nara: nguói, 
suriya: mặt trời, gãma: xóm làng. 2) Người nữ, thú và vật có đặc tính vé nữ là thuộc giống cái (nữ tính: nū, 1.) nhu: 
itthi: phụ nữ, gangã: sông rạch. 3. Những danh từ trung tính có tánh cách không cử động là thuộc về giống (trung tính: 
tr.t.) như: phala: trải cây, citta: tâm, trí. 

3 Nara + o = naro, nara + à = narā. Khi 2 mẫu âm đứng kế nhau thì phải bỏ một chữ trước hoặc sau; trường hợp này bỏ 
mẫu âm phía trước. 

^ Sự biến thé động từ Pali có 3 ngôi, khởi sự ngôi thứ 3, ngôi thứ 2, ngôi thứ 1. Có 2 số: số ít = s.i. và số nhiều = s. n. 

5 Những động từ thường khi ít dùng đến “đại danh từ” khi biến thé vi nó được nhận biết do nơi sự áp dụng của cuối chữ, 
còn những chữ trong dấu ngoặc là nguồn gốc của động từ. 


VĂN PHAM PĀLI 7 





Táp làm bài só 1 
A. Dich ra viét ngü: 1) Buddho vadati. 2) Dhammo rakkhati. 3) Sa dhovati. 4) Yacako 
dhavati. 5) Sũdã pacanti. 6) Janaka vadanti. 7) Te vandanti. 8) Narà rakkhanti. 9) Putta 
dhavanti. 10) Darako vandati. 11) Buddho dhammam rakkhati. 12) Daraka buddham 
vandanti. 13) Südo ghate dhovati. 14) Narā gamam rakkhanti. 15) Sa odanam pacati. 16) 
Buddha dhammam vadanti. 17) Puttā janake vandanti. 18) Yacaka ghate dhovanti. 19) Te 
game rakkhanti. 20) Janako buddham vandati. 21) Dārako janakam rākkhati. 


B. Táp làm bài dich lai Pali: 1) Nó hó tri hay báo vé. 2) Nguói ta làm lé hay vái chào. 3) 
Đứa trẻ nhỏ dang rửa giặt. 4) Người con trai nói chuyện. 5) Người ăn xin dang nấu án. 6) 
Chúng nó dang chay. 7) Những trẻ con đang nói chuyện. 8) Những người cha dang bảo vệ. 9) 
Những người con trai dang làm lễ. 10) Những người nấu án đang giặt rửa. 11) Những người 
đang làm lễ đức Phật. 12) Những người cha bảo vệ những người. 13) Người bếp đang vo gạo 
(rửa gạo). 14) Pháp bảo hộ tri cho những người. 15) Cô gái đang vái chào cha. 16) Đức Phật 
đang thuyết pháp. 17) Những trẻ con đang rửa những nói chậu. 18) Những người dang báo vệ 
những xóm làng. 19) Những người xin ăn đang nấu cơm. 20) Người bếp đang rửa nồi. 

















Bài Học Thứ 2 
A. Sự biên thê của những danh từ cuói cùng băng a (tiép theo). 
Như: Nara 

Số ít Số nhiễu 

Cách chủ động narena narebhi, narehi 
(do, với, bởi, tại người) | (do, với, bởi tại những người) 
Cách làm gián tiếp bó túc từ narāya, narassa narānam” 
(đến, hay cho người) (đến, hay cho những người) 





Chữ biên thê cuôi cùng của 2 cách này là: 





























Sốít | Số nhiễu 

Cách chủ động ena ebhi, ehi 

Cách làm gián tiếp bó túc tir | aya, ssa nam 
Những danh từ thuộc vē nam tinh: ] 
Adara: su ưa thích, ân cân, tinh thương mên. Osadha: thuôc chữa bịnh. 
Ahãra: vật thực. Ratha: xe cộ. 
Danada: cây gậy, hēo. Samana: bực samôn, đạo sĩ. 
Dãsa: người tôi đòi hay giúp việc. Sunakha: con chó. 
Gilāna: người binh. Vejja: bác si, y sĩ 


Hattha: cánh tay. 


5 Trong câu văn Pāli, thường chủ từ - đứng trước kế lā bó túc từ và sau cùng hết là động từ. 
7 Mẫu âm đứng trước chữ “nam” luôn luôn giọng dài. 


VĂN PHAM PĀLI 8 





B. Sự biến thé của những động từ ngôi thứ 2 


























Cuối cùng của Động từ pacca: nâu 
ngôi thứ 2 
Số ít | Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
si tha tvam pacasi tumhe pacatha 
(mày hay anh nâu, hoặc dang nâu) | (các anh nâu, hoặc dang nâu) 





Những động từ đồng bién thé: 


Deseti (disa) thuyết pháp, nói dao. Paharati (hara) đánh, đập. 

Deti (dà) cho, biéu, táng. Gacchati (gamu) di. 

Harati (hara) lẫy di. Agacchati (gamu) lai dén. 
Āharatī (hara)? mang lai, dem lại. Labhati (labha) duoc (loi) lãnh. 
Niharati (hara) dep di, dói di. Peseti (pesa) gói di. 


Thí dụ: 1) Dasena gacchati: nó di với người tớ trai. 2) Vejjebhi labhasi: anh được do nhờ máy 
ông y sĩ. 3) Sunakhassa desi: anh cho đến con chó. 4) Samaņānām pesetha: các anh gởi đến 
những ông đạo sĩ. 
Tập làm bài số 2 

A. Dich ra việt ngữ: 1) Tvam rathena gacchasi. 2) Tvam adarena dhammam desesi. 3) 
Tvam gilānassa osadham desi. 4) Tvam dandena sunakham parahasi. 5) Tvam vejjānam rathe 
pesesi. 6) Tumhe ādarena gilānānam detha. 7) Tumhe dāsehi gāmam gacchatha. 8) Tumhe 
samananam dhammam desetha. 9) Tumhe hatthehi osadham labhatha. 10) Tumhe sunakhassa 
aharam haratha. 11) Dàraka sunakhehi gamam gacchanti. 12) Suda hatthehi ghate dhovanti. 
13) Tumhe gilane vejjassa pesatha. 14) Daso Janakassa aharam āharati. 15) Samaņā ādarena 
dhammam desenti. 16) Tumhe dandehi sunakhe paharatha. 17) Vejjo rathena gamam 
agacchati. 18) Dārakā ādarena yācakānam āhāram denti. 19) Tvam samanehi Buddham 
vandasi. 20) Tumhe hatthehi osidham niharatha. 


B. Bài dich lai Pali: 1) Các anh đến với con chó. 2) Các anh cho thuốc đến người dao sĩ. 3) 
Các anh dua cái xe. đến cho người binh. 4) Các anh đánh con chó với cây gậy. 5) Các anh 
thuyết pháp đến mấy ông đạo sĩ. 6) Các anh cho vật thực đến những người tôi tớ, với sự 
thương mến. 7) Các anh đang đi đến làng với những người đạo sĩ. 8) Các anh đang đem xe 
đến cho người y sĩ. 9) Người bịnh đang đi với tôi tớ. 10) Những con chó đang chạy với những 
đứa trẻ. 11) Đức Phật đang thuyết pháp cho người binh. 12) Những người tôi tớ đang cho vật 
thực đến những người ăn xin. 13) Người cha đang đi với các con đến làng xóm. 14) Các anh 
đang đi xe với những tôi tớ. 15) Các anh đang đem thuốc cho người cha. 16) Các anh được 
thuốc do nơi bác sĩ. 


8 8, nt, pa v.v... là những tiếp đầu ngữ (upa-sagga) nó thêm vào động từ đối hẳn ý nghĩa chánh. 


VĂN PHAM PĀLI 9 
























































Bài Hoc Thứ 3 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng bằng a. 
Số ít Số nhiêu 
Cách chủ động nara, naramhā, narasmā narebhi, narehi 
(từ, do từ người) (từ, do từ những người) 
Cách chủ hữu vi narassa naranam 
(của người) (của những người) 
Những danh từ thuộc nam tính đông biến thé: 
Acariya: thây, tô. Arama: chùa, vườn, huê viên. 
Ovāda: huấn từ, khuyên nhủ. Rukkha: cây (con dung). 
Amba: cây hoặc trái xoài. Assa: con ngựa. 
Pabbata: núi, non, hòn đá to. Sissa: đệ tử, học trò. 
Äpana: tiệm, phố, chợ. Matula: cậu. 
Pannākāra: lễ vật, vật tặng. Talaka: vũng, ao, hồ. 
B. Sự biến thể của những động từ ngôi thứ nhất. 
Ngôi thứ 1 Động từ pacca: nấu 
Số ít | Số nhiễu Số ít Số nhiêu 
mi ma aham pacami mayam pacama 
(tói náu hoác dang náu) (chüng tói náu, hoác dang náu) 

Những động từ động biến thé: 
Gaņhāti (gaha): lầy, lãnh, niču. Patati (pata): rót, rung. 
Sangaņhāti: đối đãi, thuong lượng, bién soạn. Ruhati (ruha): mọc lên. 
Ugganhãti: học. Aruhati (ruha): lên, leo lên. 
Kiņāti (ki): mua. Oruhati (ruha vói ava ?): xuóng 
Vikkiņāti: bán. Suņāti (su): nghe 


Nikkhamati (kamu): khói hành, di xa. 


Thí du: 1) Ambā rukkhasmā patanti: những trái xoài rung từ trên cây. 2) Rukkhehi panama: 
chúng ta rớt từ trên cây. 3) Apanehi kiņāma: tôi mua từ ngoài (những) chợ. 4) Apana āpaņam: 
từ chợ (Này) đến cho (kia). 5) Matulassa ārāmo: cánh vườn của người cậu. 6) Ācariyānam 
sissā: những học trò của những ông thāy. 


Tập làm bài số 3 

A. Dich ra việt ngữ: 1) Aham ācariyasmā dhammam sunāmi. 2) Aham mātulasmā 
pannakaram ganhami. 3) Aham āssasmā patami. 4) Aham mātulassa aramasma nikkhamāmi. 
5) Aham āpanasmā amhe lonami. 6) Mayam pabbatasma oruhama. 7) Mayam ācariyena 
ugganhama. 8) Mayam ãcariyassa ovadam labhama. 9) Mayam ācariyānam putte 
sanganhama. 10) Mayam assanam aharam āpaņehi kināma. 11) Sissā samananam ārāmehi 
nikkhamanti. 12) Acariyo mātulassa assam aruhati. 13) Mayam rathehi gāmā gāmam 
gacchama. 14) Tumhe ācariyehi pannakare ganhātha. 15) Nara sissānam dāsānam ambe 


ec o" 


? Tiếp đầu ngữ "ava" thường đổi là 


VĂN PHAM PĀLI 10 





vikkinanti. 16) Mayam samananam ovādam sunama. 17) Rukkha pabba tasmā patanti. 18) 
Aham sunakhehi talakam oruhami. 19) Mayam ārāmasmā aramam gacchama. 20) Puttā 
adarena janakanam ovadam ganhanti. 

B. Bài dich lai Pali: 1) Tôi lãnh vật tặng từ ông thāy. 2) Tôi đi khói (m) cửa tiệm. 3) Tôi 
tiếp đãi thày của cậu tôi. 4) Tôi lãnh lời huấn từ của những thāy tôi. 5) Tôi đang xuống (tip) 
núi. 6) Chúng tôi mua xoài từ những chợ. 7) Chúng tôi nghe pháp của Đức Phật từ ông thāy. 
8) Chúng ta đang lên khỏi hồ. 9) Chúng ta đang leo lên ngực của người cậu. 10) Chúng ta rớt 
từ trên núi. 11) Chúng ta đối đãi những người cha của những học trò với tình thân mến. 12) 
Những học trò được vật tặng từ những ông thầy. 13) Các anh đang gởi con ngựa đến cha 
người y sĩ. 14) Chúng ta di từ núi này đến núi kia với những con ngựa. 15) Những ông thầy 
cho huấn từ đến những người cha của những học trò. 16) Chúng ta đang học từ các ông đạo 
sĩ. 


Bài Học Thứ 4 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng bằng a. 





SỐ í SỐ nhiều 





Địa diém cách nare, narasmim, narsmim naresu 


(nơi người hay tai người) (nơi tại những người) 





Hoan hô cách nara, nara nara 














(Này người) (Này những người) 





Những danh từ đồng biến thé: 
Ākāsa: hư không. 

Mañca: cái giường. 

Canda: mặt trăng. 


Maccha: cá. 

Suriya: mặt trời. 
Magga: con đường đạo. 
Vanija: thương gia. 
Maggika: lữ hành. 


Sakuna: phi cám, chim. 
Kassaka: nông dân, người làm ruộng, rāy. 





Samudda: bién, bé cả. Loka: vũ trụ, nhân loại. 


B. Cách biến thể của những động từ. 






































Ngôi Paca: nâu Su: nghe Disa: thuyết, nói 
s.i s.n s.l s.n s.i s.n 

pacati pacanti suņāti suņānti deseti desenti 

pacasi pacatha suņāsi suņātha desesi desetha 

1 pacāmi pacāma suņāmi suņāma desemi desema 





Những động từ đồng bién thé: 








VĂN PHAM PĀLI 11 





Kiļati (kila): chơi, gión. Uppajjati (pada): sanh ra. ` Passati (disa)'*: thāy. 
Vasati (vasa): ở, cư ngu. Vacarati (cara): thả rêu, đi bênh bóng. Supati (supa): ngủ. 


Nhüng trang tir (adverbs) khóng bién thé: 





Ajja: ngày nay. Kuhim: ở đâu? Yadã: khi nào, bát luận lúc nào. 
Ama: da, vâng. Kuto: ké từ — từ đâu. Hiyo: ngày hôm qua. 

Api: cũng, cũng vậy. Puna: trở di, trở lại. Ekadā: một lần, một lúc nọ. 

Ca: và. Sada: luôn luôn. Paccha: sau này. 

Idāni: bây giờ. Sabbadā: mỗi ngày, hằng ngày. Para: trước kia, thuở xưa kia. 
Idha: tại đây. Saddhim: với. Sãyam: buổi chiêu. 

Na: không. Suve: ngày mai. Parasuve: ngày mót. 

Kadā: khi nào? Tada: vậy thi. Pãto: buói sáng. 

Kasmā: tại sao? Parahiyo: ngày hóm kia. 


Thí dụ: 1) Mañce supati: nó ngủ trên giường. 2) Narā gāmesu vasanti: những người ở trong 
làng. 3) Dāraka kuhim tvam gacchasi?: em nhỏ đi đâu? 4) Janaka, aham na gacchāmi: cha, 
con không di đâu. 


Táp làm bài só 4 

A. 1) Sakuna rukkhesu vasanti. 2) Kassado mañce supati. 3) Mayam magge na kilama. 4) 
Narā loke uppajjanti. 5) Maggika kuhim tvam gacchasi? 6) Ama sadā te na ugganhanti. 7) 
Macchã talake kilanti. 8) Kuto tvam āgacchasi, putta? Janaka, aham idani ārāmasmā 
agacchami. 9) Kassaka sabbada gamesu na vasanti. 10) Kasma tumhe maficesu sa supatha? 
11) Mayam samanehi saddhim arame vasama. 12) Maccha talakesu ca samuddesu ca 
uppajjanti. 13) Aham ākāse suriyam passami na ca candam. 14) Ajja vāņijo apane vasati. 15) 
Kasmā tumhe dārakehi saddhim magge kilatha? 16) Ama, idāni so'pi!! gacchati, aham pi 
gacchami. 17) Maggika maggesu nicaranti. 18) Kassakā, kadā tumhe puna idha āgacchatha? 
19) Acariya, sabbada mayam Buddham vandama. 20) Vāņijā maggehi saddhim rathehi 
gāmesu vicaranti. 


B. 1) Nó dang nằm ngoài (tai) đường. 2) Những người nông dân ở trong những làng. 3) 
Tôi không có thấy những chim trên hư không. 4) Chư Phật không có giáng sanh trên thé gian 
mỗi ngày. 5) Này những ngưỡi lữ hành! Bây giờ các người từ đâu đến đây? 6) Chúng ta thấy 
những cá trong những ao hồ. 7) Này các người nông dân! Chừng nào các người đến đây nữa? 
8) Những người bộ hành đang đi bình bồng trên đời. 9) Bây giờ, chúng ta không thấy mặt trời 
và mặt trăng trên hư không. 10) Tại sao các ông đạo sĩ không ở luôn luôn trên những núi? 11) 
Dạ thua cha, chúng tôi không chơi gión trong vườn hôm nay. 12) Tại sao người binh không 
nām trên giường? 13) Này các người lái buôn! Các người thả bình bóng đi đâu luôn luôn vậy? 
14) Này các con! Các con luôn luôn chơi giỡn với những con chó trong hó. 15) Các thầy và 
những học trò, bây gió đang ở trong chùa. 16) Dạ, chúng nó cũng di. 17) Các người đừng ngủ 
ngoài đường. 


10 Passa được thay thế là disa. 
H So + api = so*pi. 


VĂN PHAM PĀLI 


12 





Bài Hoc Thit 5 


A. Sự bién thé tròn đủ của những danh từ cuối cùng bằng a. 


Nara: người 


Chữ mẫu âm đứng kế m thường bị bỏ và m được thay lại lā m”. 





Cách 


Số ít 


SỐ nhiều 





1. Chủ từ (Pathama) 


naro (người) 


narà (nhiều người) 





2. Bồ túc từ (Datiyā) 


naram (người) 


nare (những người) 





3. Cách chủ động 
(Tatiya hay karana) 


narena 
(do, bói vói nguói) 


narebhi, narehi 
(do nhiêu người) 





4. Gián tiêp bô túc từ 
(Catutthī) 


narāya, narassa 
(dēn ngudi, ngay ngudi, cho ngudi) 


narānam 
(dēn nhūng ngudi) 





5. Cāch hoat dong 


narā, naramhā, narasmā 


narebhi, narehi 














(Ālapana) 





(Pañcamn) (từ người, bởi người) (từ những người) 

6. Cách chủ hữu ñarassa naranam 
(Chatthr) (của người) (của những người) 
7. Cách địa điểm nare, naramhi, narasmim naresu 
(Sattamī) (tai, noi ngudi) (tai, noi những người) 
8. Cách kéu goi nara, narā nara 


(người oi! Này người!) 








(những người oi!) 





B. Danh từ thuộc về giống “trung dung” 


Phala: trái cây 























Cách Số ít Số nhiễu 
1 phalam phalā, phalāni 
2 phalam phale, phalāni 
8 phala, phalā | phalā, phalāni 








Còn máy cách khác bién thé cũng như danh từ nam tính. 


Những chữ cuối cùng bién thé của danh từ “trung dung” là: 























Cách Số ít Số nhiều | Cách Số it Số nhiễu 
1 m a, ni 5 a. mhā, smā  ebhi, ehi 
2 m e, ni 6 ssa nam 
3 ena ebhi, ehi 7 e, mhi, smim esu 
4 aya, ssa nam 8 ā ā,ni 




















Những mẫu âm đứng trước chữ: ni, bhi, hi, nam, su đều có giọng dài nhu: phalāni, phalesu. 


Những danh từ “trung dung” đồng bién thé: 





Bija: hột, giống. 
Nagara: đô thị, tỉnh ly. 
Pada: bàn chân. 


Bhanda: hàng hoá, đồ vật dụng. 


Potthaka: sách vở. 
Lekhana: thơ. 
Puppha: hoa, bông. 
Mitta: bạn hữu. 


Ghara: nhà, chỗ ngụ. 
Udaka: nước. 
Khetta: ruộng. 
Vattha: vải, y phục. 


VĂN PHAM PĀLI 13 





Pitha: ghé, ghé dài. Mukha: mát, miéng. 
Những động từ bién thé như paca — nấu: 
Bhuñjati (bhuja): ăn, lãnh phân. Khadati: ăn, nhai nói cách tông quát. 
Likhati (likha): việt. Nisīdati (sada và ni): ngôi. 
Pūjeti (pūja): cúng dường, dâng cúng. Vapati (vapa): gieo, rải. 

Bài làm thit 5 


A. 1) Sakuņā phalani khādanti. 2) Mayam pithesu nisidama mañcesu supama. 3) Narā 
apanehi bhandani kinanti. 4) Phalāni rukkhehi patanti. 5) Kassaka khettesu bīyāni vapanti. 6) 
Sabbadā mayam udakena pade ca mukhañca (mukham + ca) dhovama. 7) Sissa ācariyānam 
lekhanàni likhanti. 8) Idāni aham mittehi saddhim ghare vasami. 9) Dāso taļākasmim vatthāni 
dhovati. 10) So pupphehi Buddham pūjeti. 11) Kasmā tvam āhāram na bhufijasi?. 12) Ajja 
sissā acariyehi potthakani ugganhanti. 13) Maggika mittehi saddhim nagarā nagaram 
vicaranti. 14) Aham sabbada aramasma pupphani aharami. 15) Mayam nagare gharani 
passama. 16) Kassakā nagare talakasma udakam aharanti. 17) Dārakā janakassa pithasmim 
na nisidanti. 18) Mittam ācariyassa potthakam pūjeti. 19) Tumhe naranam vatthani ca 
bhandāni ca Vikkiņātha. 20) Acariyassa ārāme samaņā ādarena narāņam Buddhassa 
dhammam desenti. 


B. 1) Tói dang viét tho cho ban. 2) Chüng ta ăn những trái cây. 3) Chúng ta cúng bóng đến 
Đức Phật mỗi ngày. 4) Bây giờ nó không đi về nhà. 5) Các anh đang gieo giống trong ruộng 
hôm nay. 6) Những người con rửa chân của cha với nước. 7) Chúng nó đang ăn cơm với các 
bạn trong nhà. 8) Máy người ban của các trẻ nhỏ đang ngồi trên ghế dài (băng). 9) Hôm nay 
các anh đang viết thơ (nhiều tho) đến những ông thầy. 10) Tôi gói những quyên sách vé nhà 
do nhờ người ở. 11) Tôi thấy những trái cây ở trên những cây trong vườn. 12) Những con 
chim ăn những hột giống trong ruộng. 13) Hôm nay các bạn không có đi xa đô thị sao? 14) 
Chúng tôi từ ở nhà đến bằng chân. 15) Từ đâu các anh mua hàng hoá bây giờ? 16) Những 
người trong đô thị cho những vải và thuốc đến những người bịnh. 


VĂN PHAM PĀLI 





Nhu: Kaññã: cô gái !? 


Bài Học Thứ 6 
A. Sự biến thé của những danh từ thuộc về nữ tính cuối cùng bằng à. 
































Cách | Sóít Số nhiêu Cách Số ít Số nhiễu 
1 kañña kañña, kaññayo 5,6 kaññaya kaññanam 
kafifiam |  kafiüa, kaññayo 7 kaññaya, kaññayam kaññasu 
3,4 | kaññāya | kaūnābhi, kaññahi 8 kaññe kañña, kaññayo 





Nhüng danh tir dóng bién thé: 





Bhariyā: người vợ. 
Pālibhāsā: tiếng Pali. 
Pali bhãsã: tiếng nói. 
Pañña: trí tuệ. 

Dārikā: có gái nhỏ. 
Pathasala: trường hoc. 


Dhammasālā: giảng đường. 


Ganga: con sông (Hằng). 
Sālā: nhà nghỉ mát, nhà trống, phòng hội họp. 
Nāvā: ghe thuyén, tàu. 
Gilanasala: dưỡng đường. 
Osadhasala: nhà thí thuốc. 
Visikhā: con đường di. 


B. Vị bién cách (infinitive). 


Sự phôi hop của vi biên cách động từ băng cách thêm tiép vĩ ngữ fum vào nguón góc cua 
động từ, nêu nguôn góc của động từ cuói cùng băng a thì thường đôi lại i. 


Thí dụ: Paca + tum = pacitum: nấu. 


Bảng so sánh vị biên cách: 


Rakkha + tum = rakkhitum: bảo vệ, hộ trì. 


Saddhā: đức tin, sự sùng mộ. 


Dã + tum = datum: cho 























Nguồn gốc ngôi thứ 3 s.n. Vị biến cách Nghĩa k. Ee Sg bech 

quá khứ 

disa desenti desetum thuyết giảng desetvā 

disa pas-santi passitum ngó tháy disvā, passitvā 

gaha ganhanti ganhitum lây, mang đi | gaņhitvā, gahetvā 

gamu gacchanti gantum di gantva 

ā + gamu āgacchanti āgantum dén lai āgantvā, āgamma 

hū honti hotum lā hutvā 

isu icchanti icchitum uóc, muón icchitva 

kara karonti katum làm katvā 

sam + lapa sallapanti sallapitum hội thoai sallapitva 

ñã (jāna) — jananti ñãtum jãnitum hiểu biết fiātvā, jānitvā 

nahā nahāyanti nahāyitum tám (rửa) nahāyitvā, nahātvā 

pā pibanti, pivanti patum pibitum uống pītvā, pibitvā 

ā +ruha āruhanti āruhitum lēn (di) āruhitvā, āruyha 

thā titthanti thātum đứng thatva 





Tiếp vĩ ngữ tum thường thêm vào phía trước của ngôi thứ ba số nhiều anti nhu nahãyanti 
thành nahāyitum dé phôi hợp thành vi bién cách. 


12 Trừ ra “sā” là con chó duc. 








VĂN PHAM PĀLI 15 





Thí dụ cách hành văn: 1) Bhariya darikanam datum odanam pacati: người vợ náu com cho 
đến những con gái. 2) Dārikāyo ugganhitum pāthasālam gacchanti: những con gái di đến 
trường hoc, hoc (động tir). 3) Te gangayam kilitum icchanti: chúng nó muón choi (giốn) noi 
con sông. 4) Kãññãyo āhāram bhuñjitum sālāyam nisīdanti: những cô gái ngồi trong phòng 
ăn cơm. 
Bài làm thứ 6 

A. 1) Kaññayo gangayam nahāyitum gacchanti. 2) Aham pāthasālam gantum icchami. 3) 
Mayam dhammam sotum salayam nisidama. 4) Kuhim tvam bhariyaya saddhim gacchasi? 5) 
Darikayo saddhaya Buddham vandanti. 6) Sissa idani Palibhasaya lekhanani likhitum jananti. 
7) Nara paññam labhitum bhasayo ugganhanti. 8) Kaññe, kuhim tvam pupphani haritum 
icchasi? 9) Kafifiayo dārikāhī saddhim gilane phalehi sanganhitum vejjasalam gacchanti. 10) 
Assā udakam pibitum gangam oruhanti. 11) Sa acariyassa bhariya hoti. 12) Gilane 
sanganhitum visikhayam osadhasala na hoti. 13) Nara bhariyanam datum apanehi vatthāni 
kiņanti. 14) Dārikā gharam gantum maggam na jānāti. 15) Dārakā ca dārikāyo ca 
pāthasālāyam pithesu nisiditum na icchanti. 16) Gilānā gharāni gantum osadhasālāya 
nikkhamanti. 17) Mayam ācariyehi saddhim palibhasaya sallapāma. 18) Bhariye, kuhim tvam 
gantum icchasi? 19) Mayam gangāyam nāvāyo passitum gacchama. 20) Paññam ca saddham 
ca labhitum dhammam suņāma. 


B. 1) Này máy cô gái, hôm nay máy cô có muốn đi đến chùa không? 2) Tôi dang vé từ nhà 
thương thí thuốc, lẫy thuốc. 3) Trong con đường này không có nhà thương thí thuốc. 4) Cha! 
Bây giờ tôi nói tiếng Pāli. 5) Chúng tôi không thấy những chiếc tàu trên con sóng. 6) Cô ấy 
muốn đi với những cô gái coi (thdy) trường học. 7) Cô con gái với đức tin đi cúng bông đến 
Đức Phật. 8) Các anh ngồi trong giảng đường nghe Pháp. 9) Những cậu trai và cô gái muốn 
tắm dưới sóng. 10) Không có người binh nào trong nhà thuong cả. 11) Chúng ta học các thứ 
tiếng dé được sự sáng suốt (tri-huē). 12) Tôi không muôn di tàu. 13) Chúng nó ngồi trong 
giảng đường dé học đạo với đức tin. 14) Tôi không biết tiếng trong của cái thơ. 15) Này các 
cô gái! Các cô có biết con đường về nhà không? 16) Nó đang đem quyền sách cho đến vợ nó. 

















Bài Học Thứ 7 
A. Thời đã qua — Cách chủ động 
Ngôi Paca: náu Gamu: di Su: nghe 
s.i s.n s.l s.n s.i s.n 
3 apacī, apacum, agami, agamum, asuni, asunimsu, 
paci, pacum, gami, gamum, suni, sunimsu 
apaci, paci | apacimsu, agami, agamimsu, | asuni, suni 
pacimsu gami gamimsu 
2 apaco, apacittha, agamo, agamittha, asuno, asunittha, 
paco pacittha gamo gamittha suno sunittha 
1 apacim, apacimhā, | agamim, | agamimhā, | asuņim, asuņimhā, 
pacim pacimhā gamim gamimhā suņim suņimhā 





























VĂN PHAM PĀLI 16 





Trong thói quá khứ thường thêm chữ a ở trước ngữ cán. Ngôi thứ ba cuối chữ là ī nhưng có 
khi thâu ngắn lại là i, còn số nhiều là um thì thường. đối lai là i imsu. Mẫu âm đứng trước chữ 
ttha và mhã thi bién thành chữ i, khi nào ngữ căn cuối cùng có mẫu âm e hoặc Z thì trong thời 
quá khứ phải thêm chữ s trước tiếp vĩ ngữ. 


Ty nhự: Động từ “dã”: cho — Số ít: đã + s + I= adãsi. Số nhiều: dā + msu = adamsu. 
Động từ “disa”: thuyết, giảng — Số ít: disa + s + I = desesi. Số nhiều: disa + msu = desimsu. 


=. 


Động tir “tha”: đứng — Só ít: tha + s + I = atthàsi. Số nhiều: tha + msu = atthimsu.!” 


B. Chú hüu dai danh tü. 






































Ngôi Nam tính Nữ tính 
S.I. s.n. S.I. s.n. 
3 tassa tesam tassa tasam 
(cua anh áy) (cua các anh áy) (cua có áy) (cua các chi áy) 
2 tava, tuyham tumhakam: 
(cua anh hay mày) (cua các anh) 
1 mama, mayham amhakam gióng nam tính 
(của tôi) (của chúng tôi) 
Từ vựng: Aparanha: xế (chiêu). I Pato: binh minh rang dóng. 
Ciram: lâu dài, trường tôn. Patarasa: buói diém tâm. 


Eva: đúng, nhu vậy, ngay cả (chí dùng dé tó sw nhán dinh). 
Pubbanha: buói truóc ngo. 


Hiyo: hóm qua. Purato: ở, đứng truóc. 
Viya: gióng nhu, cüng nhu. Sāyamāsa: buói cơm tôi. 
Bài làm thit 7 


A. 1) Buddho loke uppajji. 2) Hiyo samano dhammam desesi. 3) Dārako pãto“va tassa 
pāthasālam agamī. 4) Ācariyā tesam sissānam pubbanhe ovādam adamsu. 5) Ciram te 
amhakam gharam na agamimsu. 6) Darika tesam janakassa purato atthamsu. 7) Tvam tassa 
hatthe mayham potthakam passo. 8) Tvam gangayam nahāyitum pato'va agamo. 9) Tvam ajja 
pātarāsam na bhufijo. 10) Kuhim tumhe tumhakam mittehi saddhim aparanhe agamittha? 11) 
Kasma tumhe“yeva! mama ācariyassa lekhanani na likhittha? 12) Tumhe ciram mayham 
putte na passittha. 13) Aham tuyham pannakare hiyo na alabhim. 14) Aham asse passitum 
visikhayam atthasim. 15) Aham! Eva? gilānānam ajja osadham adāsim. 16) Mayam tuyham 
ācariyassa sissa aho simhā. 17) Mayam ajja pubbanhe na uggaņhimhā. 18) Samana viya 
mayam pi saddhaya dhammam sunimha. 


!3 Trong thời quá khứ thường thêm chữ “a” vào trước ngữ cán và phu âm đứng kế thường tăng thêm gấp đôi dé nghe cho 
xuôi tai. 

^ Tumhe + eva = tumhe'yeva — nhiều khi *y” được thêm vào giữa 2 mẫu âm. 

15 Aham + eva = aham'eva — nhiều khi “m” có mẫu âm khác đi kế sau thì dëi lại là chữ “m” 


VĂN PHAM PĀLI 17 





B. 1) Tôi đã ngủ trên giường của tôi. 2) Tôi dà đứng trong vườn của chúng nó trong buói 
chiều. 3) Tôi đã ngồi trên ghé trong phòng (sālā) viết tho cho ban nó. 4) Chúng tôi đã tám 
dưới sông trong buổi sáng. 5) Chúng tôi đã tự chữa binh ngày hôm qua. 6) Đã hèn lâu chúng 
tôi đã sông trong nhà của cậu chúng tôi trong đô thị. 7) Này con, tại sao con đã đứng trước 
thầy của con? 8) Này vợ, tại sao cô đã nâu cơm trong buói sáng? 9) Này con, ngày hôm qua 
con đã đi đâu? 10) Các anh có trí huệ do nhờ thầy của các anh. 11) Tại sao các anh đã không 
nghe pháp giống nhu cha của các anh? 12) Ngày hôm qua, các anh đã dùng cơm tối ở đâu? 
13) Cô áy đã đứng trong vườn của cô thật lâu. 14) Nó tu rửa 2 chon của cha nó. 15) Đã hén 
lâu, bạn tôi đã không có mua hàng hoá từ tiệm của nó. 16) Các ông bác sĩ đã không có đến 
dưỡng đường trong buổi chiều. 17) Những con trai và con gái đã không có đem sách của 
chúng nó đến trường ngày hôm qua. 18) Tôi tự cho thuốc đến người bịnh hồi sáng. 
























































Bài Học Thứ 8 
A. Những động từ cuối cùng bằng i. 
Cách Muni: buc trí tuệ Atthi: xương 
s.l. s.n. S.L. s.n. 
1,8 muni muni, munayo atthi atthī, atthīni 
2 munim muni, munayo atthim atthī, atthini 
muninā munībhi, atthinā atthibhi, atthīhi 
munihi 
4 munīnā, munībhi, atthino, atthissa atthīnam 
munimhā munihi 
5 munino, muninam atthina, atthibhi, atthīhi 
munissa atthimhā, 
atthisma 
Gióng cách 5 Gióng cách 4 
munimhi, munisu atthimhi, atthīsu, atthisu 
munismim atthismim 
Từ vựng: 
Adhipati: chủ, bực trưởng thuong. Kavi: nhà thi sĩ. Aggi: lửa. 
Mani: ngọc. Asi: cây guom. Narapati: vua, cháa 
Atithi: khách. Nati: thân quyên. Gahapati: gia trưởng, chủ 
Pati: chông, chúa tê. Kapi: con khi. Vihi: láa. 


Nhüng danh tir này bién thé nhu *Muni". 


B. Những chi phối động tir quá khứ không bién thé. 


Những động từ này thường thêm tiép vĩ ngữ tvā vào ngữ cán, nêu ngữ cán cuôi chữ băng 
a thì thường đôi lai là i. Có nhiêu khi tvāna và tūna cũng được thêm vào ngữ cán. 


VĂN PHAM PĀLI 18 





Ty nhu: 1) Paca + tvā: pacitvā: đã đương nấu. 2) Khipa + tvā: khipitvā: đã đương ném, liệng. 
3) Su + tvà: sutvā, hay sutvāna, sotüna: dà duong nghe. 4) Kara !°  tvà: katvà hay katvāna, 
katüna: đã duong làm. 

Thí du: 1) Nisiditvā bhuūji: nó dà ngồi ăn. 2)Buddham vanditvà dhammam sotum agami: nó 
dà dành lễ Đức Phát, nghe pháp và đã di vé. 3) So thatvà vadi: nó dà đứng và nói. 4) So kiļitvā 
nahāyitum agami: sau khi choi giỡn nó đã đi tám. 


Bài làm thứ 8 

A. 1) Muni narapatim Dhammena sangaņhitvā agami. 2) Kapayo rukkham āruhitvā phalāni 
khadimsu. 3) Kada tumhe kavimha potthakani alabhittha? 4) Aham tesam arame adhipati 
ahosim. 5) Mayam gahapatihi saddhim gangaya udakam āharitvā aggimhi khipimha. 6) 
Narapati hatthena asim gahetvā assam arühi. 7) Tvam tuyham patim sanganho. 8) Gahapatayo 
narapatino purato thatvā vadimsu. 9) Atithī amhakam gharam āgantvā aharam bhuñjimsu. 10) 
Sakuna khettesu vihim disva khādimsu. 11) Narapati gahapatimha manim labhitvā kavino 
adāsi. 12) Adhipatī atithīhi saddhim āhāram bhufijitvà munim passitum agamī. 13) Aham 
mayham iiātino ghare ciram vasim. 14) Sunakha atthīni gahetvā magge dhāvimsu. 15) 
Dhammam sutvā gahapatinam Buddhe saddha uppajji. 

B. 1) Cha của người trí tuệ đã là một Đức vua. 2) Này các gia chủ, tai sao các ông không 
khuyên những đứa con của các ông đi học. 3) Chúng tôi đã tháy Đức vua. 4) Tôi đã di và nói 
với ông thi sĩ. 5) Ông chủ của chùa đã ngôi trên ghế và đã thuyết pháp đến những người gia 
chủ. 6) Chỉ có ngày hôm qua, tôi đã viết thơ và đã gởi cho thầy tôi. 7) Ông thi sĩ đã soạn một 
quyền sách và đã cho đến Đức vua. 8) Những thân quyến của chúng ta đã ở trong nhà khách 
thật lâu và đã rời khỏi mới hồi sáng này. 9) Những người gia chủ đã mua lúa từ những người 
làm ruộng và đã gieo trong những ruộng của họ. 10) Chúng tôi đã ngồi trên những cái ghế và 
đã nghe lời huấn từ của bực trí tuệ. 11) Đức vua đã cất cái chùa và đã dâng đến bực trí tuệ. 
12) Sau khi dùng điểm tâm với những người khách, tôi đã đi thăm những thân quyền của tôi. 
13) Tôi đã mua những trái cây từ chợ và đã cho đến con khi. 14) Tại sao anh đã đứng trước 
lửa và chơi giỡn với con khi. 15) Sau khi nghe pháp từ bực tri thức, đức tin đã phát sanh lên 
trong Đức Vua. 























Bài Học Thứ 9 
A. Những danh từ thuộc nữ tính cuôi cùng báng i. 
Cách Bhümi: mặt địa cầu, đất 
s.i. s.n. 
1,8 bhümi bhümi, bhümiyo 
2 bhümim bhümi, bhümiyo 
3,5 bhūmiyā bhūmibhi, bhūmīhi 
4,6 bhūmiyā bhūmīnam 
7 bhimiyā, bhūmiyam bhūmimsu 

















16 Trong trường hợp này bỏ hắn chữ “ra”. 


VĂN PHAM PĀLI 19 





Từ vựng 

Anguli: ngón tay. Rati: sự vướng mắc, dính líu. Mutti: sự giải thoát. 
Bhaya: sự sợ sệt. Atavi: rừng. Khanti: sự nhẫn nại. 

Piti: hi lạc. Ratti: ban dém. Kuddāla: cái mai đào đất. 
Küpa: cái giếng. Soka: sự buôn rāu, khóc than. Suve, Sve: ngày mai 


B. Thời vi lai (bhavissanti) - Cách chủ động 





Thói vi lai — Paca: náu 
Ngôi | Cách chủ động 





S.l s.n S.l s.n 





ssati ssanti | pacissati (nó sé nâu) | pacissanti (chúng nó sẽ nâu) 





2 ssasi | ssatha | pacissasi (anh sẽ nāu) | pacissatha (các anh sẽ nâu) 























ssāmi | ssama | pacissāmi (tôi sẽ nāu) | pacissāma (chúng tôi sẽ nâu) 





Trong thời vị lai mẫu âm đứng trước tiếp vi ngữ được thay là i. 





Những động từ đồng biến thể: 


Bhavati (bhū) ngữ căn: trở nên, thành, là. Jayati (jana): nói lén, sanh ra. 

Khanati (khana): dào (móc). Papunati (pa + apa): dén. 

Tarati (tara): di ngang qua. Pavisati (pa + visa): di vào. 
Bài làm thứ 9 


A. 1) Gahapati kuddalena bhümiyam küpam khanissati. 2) Khantiya piti uppajjissati. 3) 
Narapati sve atavim pavisitvā munim passissati. 4) Gahapatayo bhümiyam nisīditvā 
dhammam sunissanti. 5) Rattiyam te atavisu na vasissanti. 6) Narapatino putta ataviyam 
nagaram karissanti. 7) Narapati tvam muttim labhitva Buddho bhavissasi. 8) Kadā, tvam 
ataviya nikkhamitvā nagaram pāpuņissasi? 9) Kuhim tvam sve gamissasi? 10) Tumhe 
rattiyam visikhasu na vicarissatha. 11) Rattiyam tumhe candam passissatha. 12) Aham 
assamha bhümiyam na patissami. 13) Aham mayham angulihī manim ganhissami. 14) 
Mayam gangam taritvā sve atavim papunissama. 15) Sve mayam dhammasalam gantvā 
bhümiyam nisiditva muttim labhitum pītiyā dhammam sunissama. 16) Ratiyā jayati soko — 
ratiya jāyati bhayam. 

B. 1) Con khi sẽ ăn những trái cây với những ngón tay của nó. 2) Nó sẽ băng ngang qua 
rừng ngày mai. 3) Sự buôn rầu sé phát sanh lên do sự quyền luyến. 4) Này con, máy sé té 
xuống đất. 5) Các anh sẽ thấy trăng lên trời lúc ban đêm. 6) Này các vị tỳ khưu, khi nào các 
ông sẽ được giải thoát và sẽ về thuyết pháp cho thế gian? 7) Này các nhà nông, các anh sẽ 
đào giếng ở chó nào cho có nước đến những thửa ruộng của các anh? 8) Tại sao các anh sẽ 
không lấy cái mai đào đất? 9) Tôi sẽ đi ở trong rừng, sau khi thọ huấn từ của vị tỳ khưu. 10) 
Tôi sẽ là thi sĩ. 11) Tôi sẽ đứng ở trước mặt của đức Vua. 12) Chúng ta sẽ được giải thoát do 
nhờ sự nhàn nai. 13) Tại sao chúng ta sẽ di trong rừng với sự sợ sệt. 14) Chúng ta sé tự däi 
dài với người binh với su vui vẻ. 


VĂN PHAM PĀLI 





Bài Học Thứ 10 
A. Sự bién thé của những danh từ cuối cùng i thuộc vé nam tính. 















































Sàmi: vua, chúa, chồng Dandi: người có cây gậy 
Cách 
s.i s.n s.i s.n 
sāmī sāmī, sāmino daņdi daņdi, daņdini 
sāmim sāmī, sāmīno dandim | dandi, daņdīni 
sāminā sāmībhi, sāmīhi 
4, 5 sāmino, sāmissa sāmīnam Bién thé gióng nhw nam 
sāminā, sāmimhā, samisma | samibhi, sāmīhi tinh 
sāmini, sāmimhi, sāmismim sāmīsu 
sāmi sāmī, sāmino daņdi daņdi, daņdini 








B. Những danh từ cuối cùng i thuộc vé nữ tính. 






































Nän: người phu nữ 
Cách 
s.i s.n 
nārī nārī, nāriyo 
2 narim nari, nāriyo 
3,5 nāriyā nārībhi, nārīhi 
4,6 nāriyā nārīnam 
7 nāriyā, nariyam nārīsu 
8 nāri nārī, nāriyo 





C. Những danh từ hỗn hợp lẫn nam, nữ, trung tính và trang tir 
Appamada (d): không dé duói, sự có gång.” Janani (c): nguói me. 
Bhagini (c): em, chi gái. Mahesi (c): Hoàng Háu. 
Brahmacārī (d): người chua vợ. Pāpa (T): tội lói, ác. 
Dhammacari (d): người chân chánh (ở dung theo lê phải). 
Medhavi (d): người trí thức. Dhana (7): của cải, tài sản. 
Papakari (d): kẻ ác, người làm tội lỗi. Duggati (c): cảnh khó (ác đạo). 
Puñña (T): điều lành, phước đức. Have (Tr.T): thật vậy, đúng ròi. 
Settha (Tr. T): cao quí, trưởng thuong. Yva (T. T): gióng nhau, in như. 
Pufifiakart (d): người thiện, người làm phước. Sugati (c): nhàn cảnh 


D. Cách biến thành nữ tính. 
Có ít danh từ, cách trở thành nữ tính chỉ thêm d hay i cuối chữ a của nam tính. 
Thí dụ: Aja: con dê. // Ajā: con dé cái. Upāsaka: thiện nam. // Upāsikā: tín nữ. 


Assa: con ngựa. // Assā: con ngựa cái. Daraka: con trai. // Dārikā: con gái. 


! Chữ d = nam tính, chữ c = nữ tính, chữ T = trung tính, chữ Tr.T = trang từ, chữ T.T = tinh từ. 


VĂN PHAM PĀLI 21 





(Những danh từ cuối cùng bằng ka thì mẫu âm đứng trước nó thường đổi lại là i như: dāraka 
đôi lai darika) 
Deva: Chu Thiên (nam). // Devi: tiên nữ. Nāra: người nam. // Nāri: người nữ. 
Dasa: tôi trai. // Dāst: tớ gái. 
Có ít danh từ trở thành nữ tính chỉ thêm vô nī hay ini với danh từ nam tính cuối chữ bằng 
a, i, 1 và u. 
Thí du: Raja: đức vua. // Rājinī: hoàng hâu. Bhikkhu: ty khưu. A Bhikkhunī: ty khưu ni. 
Medhāvī: người trí thức nam. // Medhāvinī: nữ trí thức. 
Hatthi: con voi duc. // Hatthinī: voi cái. 
Nhung trừ ra vài chữ: Matula: chú, cậu. // Mātulānī: cô, di. 


Gahapati: nam gia chủ. // Gahapatānī: nữ gia chủ. 


Bài làm số 10 

A. 1) Dhammo have rakkhati dhammacarim. 2) Na duggatim gacchati dhammacari. 3) 
Nara ca nāriyo ca puññam katvā sugatisu uppajjissanti. 4) Bhaginī tassa sāminā saddhim 
jananim passitum sve gamissati. 5) Pāpakārī, tumhe papam katvā duggatisu uppajjissatha. 6) 
Idāni mayam brahmacarino homa. 7) Mahesiyo nārīnam puññam katum dhanam denti. 8) 
Hatthino ca hatthiniyo ca atavisu ca pabbatesu ca vasanti. 9) Mayham sāmino jānanī 
bhikkhüninafica upasikanafica !* Sanganhi. 10) Mahesi narapatina saddhim sve nagaram 
pãpumssati. 11) Medhavino ca medhāviniyo ca appamadena dhammam uggaņhitvā muttim 
labhissanti. 12) Puññakaãrino brahmacārīhi saddhim vasitum icchanti. 13) Nāriyo mahesim 
passitum nagarim agamimsu. 14) Bhikkhuniyo gahapatānīnam ovādam. 15) Appamadafica 
medhāvī — dhanam settham'va rakkhati '? 

B. 1) Những người nào hành động chân chánh sẽ không làm điều tội lỗi và được sanh vé 
nhàn cảnh. 2) Những người làm điều thiện sẽ được sự giải thoát. 3) Chồng tôi đã cưỡi lên voi 
và té xuống đất. 4) Cô ấy đã đi học với chị. 5) Bà mẹ của Hoàng Hậu thật là người phụ nữ có 
trí tuệ. 6) Những con trai và con gái đang có gắng học đề được cha mẹ chúng thưởng quà. 7) 
Những đàn ông và đàn bà, mỗi ngày đi chùa với những hoa trong tay của ho. 8) Chị tôi chăm 
nom (hó tri) mẹ chỉ như một của cải cao quí. 9) Má ơi! Mai này con sẽ đi thám cô và cậu con. 
10) Trong những hạng người độc thân (không vợ chóng) có những người tri thức. 11) Đang 
thấy con voi, con đê cái đã chạy dông do sự sợ hãi. 12) Đức Vua cùng Hoàng Hậu đã đến đô 
thị ngày hôm qua. 


18 Chữ niggahita (m) khi có một phụ âm di sau kế thì dëi ra giọng mũi (ñ) hay là (ñ) cùng đồng một bọn với nhau như : 
Sam + gaho = sañgaho. Aham + ca = ahañca. Sam + thana = santhana. Tam + dhanam = tandhanam. Aham + pi = 
aham'pi. 

19 Settham + iva = settham'va. 


VĂN PHAM PĀLI 





Bài Hoc Thứ 11 
A. Biến thé của những danh từ cuối cùng bằng u và ū. 































































































Bhikkhu (ở): tỳ khưu (người di khát | Āyu (Tr.T.): tuôi thọ 
Cách thuc) 
s.l s.n s.i s.n 
1 bhikkhu bhikkhü, ayu āyū, āyūni 
bhikkhavo 
2 bhikkhum bhikkhü, ayum āyū, āyūni 
bhikkhavo 
3 bhikkhumā bhikkhübhi, 
bhikkhühi 
4 bhikkhuno, bhikkhūnam 
bhikkhussa 
bhikkhusmā 
6 gióng cách 4 
7 bhikkhumhi, bhikkhusu, 
bhikkhusmim bhikkhüsu 
8 bhikkhu bhikkhü, gióng cách 1 
bhikkhavo, 
bhikkhave 
Dhenu (c): con bó cái Abhibhū (d) người Sabbaññu (d): Bậc toàn 
tháng (hơn), người | giác 
Cách chinh phục 
s.l s.n s.i s.n s.i s.n 
1,8 dhenu dhenü, abhibhü abhibhü, sabbaññu sabbaññn, 
dhenuyo abhibhuvo sabbaññuno 
2 dhenum dhenü, abhibhum | abhibhü, | sabbaññum | sabbaññu, 
dhenuyo abhibhuvo sabbaññuno 
3,5 | dhenuyā | dhenübhi, 
dhenühi ¬ `. 
S _ bién thé gióng nhu bién thé gióng nhu 
4.6 | dhenuyā | dhenünam “bhikkhu” “bhikkhu” 
7 dhenuyā, | dhenūsu 
dhenuyam 








VĂN PHAM PĀLI 23 








Gotrabhū (T): Bậc | Vadhü (c): hàu thiếp, 
Thánh hoá (sé vào vợ còn trẻ tuôi 
Cách hàng Thánh nhân) 
































s.i s.n s.l s.n 
1,8 | gotrabhū | gotrabhü, vadhu | vadhü, 
gotrabhüni vadhuyo 
Cón máy cách kia bién thé Cón máy cách kia bién 
cũng nhu: "bhikkhu ". thê cũng nhw "Dhenu”. 
Từ vựng: Avuso (Tr.T.) bậu, ban, em. Pañha (đ) câu hỏi. 
Bhante (7r.7.)N gài, Đức, bậc tôn kính. Sādhukam (7r.T.) hay, giỏi, tôt. 
Cakkhu (7) con mắt. Senā (c) binh bi, quân đoàn. 
Daru (7) cüi dé chum, cáy. Tina (7) có. 
Dīpa (T) đèn, ánh sáng. Yāgu (d) cháo, com nâu thật lỏng. 


Kataññũ (đ) người biết ơn, tri ân. 

Yāva (Tr.T.) và Tàva: 2 từ ngữ này có liên quan nhau có nghĩa là “cho đến khi ...” 
“càng lâu cảng...” 

Khira (T) sữa tươi. Maccu (ở) sự chết. 

KuñJara (d) coi voi. Madhu (d) mát ong. 


B. Động tir - Mệnh lệnh cách hay ban phúc cách (pa/icami) 





























Paca: náu 
Ngôi 
s.i s.n 
3 pacatu (nó náu di) pacantu (cháng nó (có thé) náu di) 
2 paca, pacāhi (anh nāu di) pacatha (cāc anh nāu di) 
1 pacami (tói náu di) pacama (dé chúng tôi nấu) 





Cách này chỉ dùng dé khi ra lệnh hay là ước mong hay ban phúc. 

Những mẫu âm đứng trước chữ hi, mi, ma thường là giọng dài, nhưng ở ngôi thứ nhì có thêm 
a nhu paca. 

Thí dụ: Mệnh lệnh cách: Idha agaccha: anh lại đây; tvam gharasmā nikkhamāhi: anh di ra 
khỏi nhà di; tumhe idha titthatha: các anh đứng đây di. 

Cách cầu chúc hay ước mong: Aham Buddho bhāvāmi: Cầu xin cho tôi thành Phật; Buddho 
dhammam desetu: Câu xin cho Đức Phát thuyét pháp. 

Có khi dùng chữ mà trong cách này dé ra lệnh ngăn cán như: mà gaccha: đừng đi, nhung 
chữ này thường dùng nơi ngôi thứ 3 trong thời đã qua như: mã agamasi: anh đừng đi; mã 
atthasi: anh đừng đứng; mã bhufiji: anh đừng ăn. 

Những động từ: Bujjhati: hiểu, biết (tir ngữ căn budha). Dhunāti: phá hoại, làm cho tiêu diệt 
(tir ngữ căn dhu). Kujjhati: sân hận, phát sân lên (tir ngữ căn kudha). Jivati: sông, có sanh 
mang (tir ngữ cán jīvā). Pucchati: hỏi, vân (tir ngữ cán puccha). 


VĂN PHAM PĀLI 24 





Bài làm thứ 11 

A. 1) Sabbaññu bhikkhünam dhammam desetu? 2) Dhenu tinam khādatu! 3) Avuso, 
ataviya darum aharitva aggim. 4) Gahapatayo, bhikkhūsū mā kujjhatha. 5) Bhikkhave aham 
dhammam desessami, sadhukam sunatha. 6) Dhunatha maccuno senam nalagaram va kufijaro. 
7) Yāvā ham gacchāmi tāva idha titthatha. 8) Bhikkhū pañham sadhukam bujjhatu. 9) Sissā, 
sada kataññu hotha. 10) Kataññuno, tumhe ayum labhitvā ciram jīvatha! 11) Dhammam 
pibatha, bhikkhavo. 12) Mayham cakkhühi papam na passami, bhante. 13) Dhenuyā khīram 
gahetvā madhunā saddhim pibãma. 14) Āvuso, bhikkhünam purato mā titthatha. 15) Bhante, 
bhikkhumha mayam pañham pucchāma. 16) Narā ca nāriyo ca bhikkhühi dhammam sā 
dhukam sutvā puññam katvā sugatisu uppajjantu. 


B. 1) Bé nó vái chào các vi ty khuu! 2) Đức Toàn Giác, cầu xin cho Ngài được trường thọ. 
3) Đừng cho có đến máy con bó cái trong buổi chiều. 4) Anh đừng có đi cho đến khi nào tôi 
lại. 5) Bạch Ngài, xin ngài coi có tội lỗi chi không với những con mắt của Ngài. 6) Dé chúng 
tôi ngồi dưới đất và nghe huấn từ của các vị ty khưu. 7) Ước mong cho các anh là những 
người biết ơn. 8) Dé chúng nó ở đây cho đến khi chúng tôi đem củi từ trong rừng ra. 9) Này 
máy cô hầu thiếp (vo nhỏ tuổi) đừng có sân hận với những ông chồng của các cô. 10) Cầu xin 
cho tôi phá tan đạo binh của tử thân. 11) Tôi ước mong uống cháo với mật ong. 12) Bạch thầy 
tỳ khưu, chúng tôi muốn biết tuổi của Ngài. 13) Đừng đứng phía trước con voi. 14) Này các 
gia chủ, nên đôi đãi (nuôi duóng) cha mẹ của các người cho tử tế (on, 15) Này các bạn, đừng 
dâng cháo cho các vị tỳ khưu cho đến khi chúng tôi đến. 16) Này con! Đừng uống mật ong. 


























Bài Học Thứ 12 
A. Nhân cách dai danh từ. 
Cách Amha: Tôi Tumha: mày, anh, ông 
S.l s.n S.l s.n 
1 aham mayam, amhe tvam, tuvam tumhe (vo) 
(no) 
2 mam, mamam | amhākam, amhe tam, tavam, tumhākam, 
(no) tvam, tuvam tumhe (vo) 
3 maya (me) amhebhi, tvaya, tayā (te) tumhebhi, 
amhehi (no) tumhehi (vo) 
4, 6 mama, amhãtam, amhe tva, tuyham, tumham, 
mayham, (no) tumham (te) tumhākam (vo) 
amham, 
mamam (me) 
3 maya amhebhi, tvayā, tayā tumhebhi, 
amhehi tumhehi 
i mayi amhesu tvayi, tayi tumhesu 























Những chữ “te, me, vo, no” không được dùng ở đâu câu. 


VĂN PHAM PĀLI 25 





B. Điều kiện cách, hay trang thái (sattami). 


Thêm sau động từ “paca” — nâu 











Ngôi | Điều kiện cách, hay trang thái Paca: náu 
s.i s.n s.l s.n 
3 eyya eyyum pace, paceyya paceyyum 


(nó phải nấu) (chúng nó phải nấu) 





2 eyyāsi eyyātha paceyyāsi paceyyātha 


(anh phải náu) (các anh phái náu) 





1 eyyāmi eyyāma paceyyāmi paceyyāma 


(tôi phải náu) (chúng tôi phải nấu) 























Ngôi thứ 3 ở số ít có khi đổi ra chữ e mà thôi. 
Điều kiện cách cũng dùng để tỏ ra sự: ước mong, cầu nguyện, ra lệnh v.v... Né éu khi nó dùng 


về trường hợp điều kiện cách, thì đầu câu thường hay khởi đầu chữ sace, ce, hay yadi có nghĩa 
là “nêu” 


Những ti vựng: 


Alikavādī (d) người nói láo, nói mánh khoé. Aroceti: nói báo tin, tuyén bó. 

Asādhu (d) người xấu (tánh nét), nêu (T.T.) xâu, ác doc. — Bhanati: nói, thuyết, thuật lai. 

Bhajati: thán cán, cóng tác, vào hói hé. Kodha (d) su giận dữ. 

Dãna (T.) su bó thí, vật tặng, dàn na thí chủ. Evam (7r.T.) như vậy. 

Jinàti (nguyên ngữ cán ji) tháng hon, chinh phuc. Pandita (d) người trí thức. 

Kadariya (d) người bón xẻn, hà tiện. Pāpaka (T.T.) tội lỗi, ác xấu. 

Khippam (Tr.T.) cách mau le, lập tức. Vayamati: thí nghiệm, có sức, 
ráng sức. 

Sadhu (d) người tốt thiện, néu làm (T.T.) tốt lành. Sacca (T.) chân lý, sự thật. 


Vanna (đ) màu sắc, khen ngợi, tài năng, dung mạo. 
Yadā (Tr.T.) khi nào? Tadā (Tr.T.) thì, vậy thì (Yadā và Tadā 2 tiéng này có liên quan nhau 
trong một câu) 


Bài làm thứ 12 

A. 1) Gamam no gaccheyyama. 2) Buddho'pi Buddhassa bhaneyya vannam. 3) Na bhaje 
papake mitte. 4) Saccam bhane, ne kujjheyya. 5) Dhammam vo desessami. 6) Sace aham 
saccàni bujjheyyàmi te aroceyyama. 7) Yadi tvam vayameyyasi khippam pandito bhaveyyasi. 
8) Yāva tumhe mam passeyyātha tāva idha tittheyyātha. 9) Sace bhikkhū dhammam 
deseyyum mayam sadhukam suneyyama. 10) Sadhu bhante, evam no kareyyama. 11) Yadi 
tvam maya saddhim gantum iccheyyasi tava jananim ārocetvā agaccheyyasi. 12) Amhesu ca 
tumhesu ca gahapatayo na kujjheyyum. 13) Sace dhammam sutva mayi saddhà tava 
uppajjeyya aham tvam adhipatim kareyyami. 14) Yàva tumhe muttim labheyyatha tava 
appamādena vayameyyatha. 15) Akkodhena jine kodham — asadhum sādhunā jine — Jine 
kadariyam dānena — saccena — alika vadinam. 16) Khippam vayama, pandito bhava. 


B. 1) Anh dung đi với nó. 2) Này các con, các con luôn luôn phải nói sự thật. 3) Bạch Ngài, 
tôi muôn hỏi một câu nơi Ngài. 4) Tôt lám, anh không nén giận tôi như vậy. 5) Tôi sẽ không 


VĂN PHAM PĀLI 26 





di thăm ban anh, cho đến khi tôi nhận được thơ của anh. 6) Anh phải rán tháng phuc sự sân 
hận của anh bằng cách nhẫn nai. 7) Nếu anh có thé nghe lời khuyên nhủ của tôi; chắc chán, 
tôi có thé đi với anh. 8) Anh phải nói với tôi, nếu nó đã gởi quyền sách cho anh. 9) Bạch Ngài, 
chúng tôi muốn nghe pháp (giáo lý) của Ngài. 10) Chúng ta phải thắng phục những người bỏn 
xén bằng sự bó thí. 11) Chúng ta không nên sanh vào cảnh khó (ác đạo) cho đến khi chúng ta 
phải hiểu rõ (giác ngô) những chán lý. 12) Anh có thé đi lập tức và lấy cái thơ cho tôi không? 
13) Nếu người thiện mà thân cận với kẻ ác, thì họ cũng có thé trở nên người ác. 14) Những 
người ác phải thân cận với bực tri thức, thì họ có thể sớm trở nên người tốt. 15) Nếu anh nghe 
tôi cách tốt đẹp, thì đức tin anh sẽ phát sanh lên. 


Bài Học Thứ 13. 
A. Liên quan đại danh từ (relative pronouns). 


Đại danh từ ya: ai, cái nào (cái vira kê) cái đã kê đó 



















































































Cách S.L. s.n. 
Nam tính | Trung tính | Nọ tính Nam tính | Trung tính Nữ tính 
1 yo yam yà rā ¬. 
2 mm m ye ye, yàni vã, yāyo 
3 ena aya ebhi, yehi abhi, yahi 
y yay y y y y 
assa, EE āsam, 
4,6 yassa T yesam, yesanam gian. 
yaya yasanam 
5 yamhā, yasmā yaya gióng cách 3 
: : assam, S 
7 yamhi, yasmim pee yesu yasu 
Dai danh từ ta: ai, nó 
S.l. 
Cách - - — = 
Nam tính Trung tính | Nữtính | Nam tính | Trung tính | Nữ tính 
l SỐ nam, tam sa — ne, te, nà, nàyo, 
2 nam, tam : nani, tani ta, tāyo 
nabhi, 
3 nena, tena nāya, tāya | nebhi, nehi, tebhi, tehi nāhi, 
tābhi, tāhi 
tissāya, S _ 
4.6 nassa. tássa fissa nesam, nesanam, tesam, tasam, 
tassã, taya tesanam tasanam 
namhā, tamhā, nasmā, - _ M : 
5 tasmā nāya, tāya gióng cách 3 
namhi, tamhi, nasmim, ki ng: " 
7 Mem tassam, nesu, tesu tãsu 
I tāyam 


























VĂN PHAM PĀLI 27 





Hình thức trung tính thông dụng hon hết. Dai danh tir ya và ta thường dùng chung nhau, vi 
chüng ké nhu là có lién hé vói nhau. 


Thí du: Yo dhammam passati so Buddham passati: Ai thấy được giáo pháp, người đó goi là 
thây Phật. 
*Yam hoti tam hotu”: Ai được nó cũng duoc. 
Nói cái chi anh muốn (ước mong): Yam icchasi tam vadehi: hay là: anh muón cái nào, anh 
nói cái đó. 
AI phụng sự cho người binh là phụng sự cho tôi (Nhu Lai): Yo gilānam upatthati so mam 
upatthati. 

Đại danh từ eta: cái đó (ở dàng kia). 
































Cách s.i. s.n. 
Nam tính | Trung tính Nữtính | Nam tính | Trung tính Nit tính 
1 eso etam esā `. PSS! 
ete etant, eta, etāyo 
2 etam 











Còn mây cách kia biên thê nhu ta chỉ trừ ra những chữ khói sự băng chữ n nhu nena, naya 
V.V... 


B. Nghi vån dai danh tir (interrogative pronoun). 


Ka: ai, cái nào? 





















































Cách SLi. s.n. 
Nam tính | Trung tính Nữ tính Nam tính | Trung tính | Nữ tính 
| ko . kã 
kam, kim 
2 kam kam 
kena kaya 

4, 6 kassa, kissa kāya, kassā cách bién thé giống nhu ya 

5 kamha, kasmā kaya 

7 kamhi, kasmim, kimhi, | kaya, kayam 

kismim 





Chữ ci thêm sau cùng trong mỗi cách của ka trong mỗi giống dé bién thành dai danh từ không 
chỉ định nhu: koci, kaci: người nào? cái nào? bát luận cái nào? v.v... 


Những hình dung từ sau đây bién thé giống nhu ya: 





Añña: cái, người, vật khác. 
Apara: cái, kẻ khác, kế theo sau, hướng Tây. 
Eka: một số ít, vài người hay vật v.v... 

Katara: cái chi, cái nào (thuong dùng giữa 2 våt). 

Katama: cái chi, cái nào? (thwong dùng giữa nhiêu våt). 
Pacchima: hướng Tây, phía sau. 
Pubba: trước nhứt, sớm nhứt, hướng Đông. 


Sabba: tất cả, hết thảy. 


Aññatara: một kẻ, vật nào. 
Dakkhina: hướng Nam, phía tay mặt. 


Itara: khác nhau, còn dư lại. 


Para: cái, người khác, khác nhau. 
Puratthimā: hướng Đông. 


VĂN PHAM PĀLI 28 





Uttara: cao cá, truóng thuong, thuóc huóng Bác. 


Máy chữ añña, aññatara, itara, eka có khi bién thé ở cách số 4 và 6 về nữ tính số ít như: 
aññissa, aññatarissä, ekissa, itarissa; còn trong cách thứ 7 thi aññissam, aññatarissam, 
itarissam, akissam. Còn những chữ pubba, para, apara có khi bién thé trong cách thứ 5 vé 
nam tính số ít như: pubbā, parā, aparā; còn trong cách thứ 7 thi là pubbe, pare, apare. 


Ngữ vựng hỗn hợp: 

Ādāya (Tr.T.) thì quá khứ của động từ dà + a tiếp đầu ngữ: đã có lấy. 

Disā (c) phương hướng, một địa phận, một khu. 

Kim (Tr.T.): Tại sao? Cái nào? Thé nào? Yêu cầu. 

Nama (T.): tên, danh (thuóc trừu tượng), tinh thần, ý — nếu là trạng từ thì: nhân danh, thật vậy. 
Nu (Tr.T.) cầu khán, tôi lây làm ngạc nhiên, làm lạ. 

Payojana (7.) dùng, cần dùng. 

Vā (Tr.T.) hoặc, hay lā. 


Bài làm thir 13 

A. 1) Ko nama tvam? 2) Ko nama eso? 3) Ko nama te acariyo? 4) Idāni eso kim karissati? 
5) Kim tvam etam pucchasi? 6) Esā nari te kim hoti? 7) Sve kim'ete karissanti? 8) Kassa 
bhikkhussa tam potthakam pesessama? 9) Tesam dhanena me kim payojanam? 10) Ko janati 
kim'eso karissati'ti? 11) Kissa phalam nama etam? 12) Kayam disayam tassa jananī idāni 
vasati? 13) Kassa dhammam sotum ete icchanti? 14) Yo dhammam passati so Buddham 
passati, yo Buddham passati, so dhammam passati. 15) Yam tvam icchasi tam etassa arocehi. 
16) Yam te karonti tam'eva gahetvā param lokam gacchanti. 17) Yassam disayam so vasati 
tassam disāyām ete'pi vasitum icchanti. 18) Eso naro ekam vadati, esa nare aññam vadati. 19) 
Paresam bhaņdāni mayam na ganhãma. 20) Etani phalani mà tassa sakunassa detha — 21) 
Idāni sabbe“pi te Bhikkhu uttaraya disaya aññatarasmim arame vasanti — 22) Etasmim nagare 
sabbe narā aparam agamimsu — 23) Kifici^pi Katum so na jānāti — 24) Katamam disam tumhe 
gantum iccheyyātha — puratthimam và dakkhinam và pacchimam vã uttaram va? — 25) 
Kataraya disaya tvam suriyam passasi — pubbayam và aparayam và? 


B. 1) Chi là ai? 2) Nó tén gi? 3) Nó dà di huóng nào? 4) Nó có phái là thán quyén cüa anh 
không? 5) Trái cây đó tên chi? 6) Những quyền sách ấy anh đã mua từ ai? 7) Hôm nay anh sẽ 
đi với ai? 8) Những con trai và con gái này đang chơi nơi vườn của ai? 9) Anh thấy mặt trời 
buổi sáng nơi hướng nào? 10) Cái nào của anh hoặc cô ấy dùng? 11) Nó đã tặng cho ai những 
tặng phẩm Này? 12) Này ông triệu phú, của cải ông dùng để làm gì? Ông không thể đem theo 
với ông tất cả qua cảnh giới khác. . Vậy ông nên ăn xài hay hơn. Ông không có quyén luyén 
(dính mác) vói của cái của ông? Ông nên làm dưỡng đường cho bịnh nhơn, cất trường học 
cho trẻ con, xây cất chùa cho các tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đó là những hành động thiện mà ông 
sẽ đem theo với ông đi (sanh) qua cảnh giới khác. 13) Những người nào làm được điều thiện 
thì chắc chắn sẽ sanh nơi nhàn cảnh. 14) Để nó nói cái gì nó muốn. 15) Chúng tôi đã không 
viết những bức thơ đó. 16) Anh không nên nói với kẻ khác những cái gì mà anh thấy tận mắt. 
17) Chúng tôi muốn (thích) ở nơi những đô thị nào mà có những bậc trí thức ở. 


VĂN PHAM PĀLI 29 





Bài Hoc Thứ 14 
A. Thành phần của động tir (participle). 

Trong tiếng Pāli có 6 loại thành phần của động từ là: 1) Thành phần chủ động của thời hiện 
tại; 2) Thành phần thụ động (bi động) của thời hiện tại; 3) Thành phần không biến thé, của 
thời quá khứ; 4) Thành phàn chủ động của thời quá khứ; 5) Thành phần thụ động của thời quá 
khứ; 6) Thành phân có tiềm lực (khả năng). 


1. Về thành phần chủ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
(như tiếp vĩ ngữ) anta và mána nhu: paca + anta = pacanta; paca + mãna = pacamãna: 
đang nấu. 

2. Về thành phần thụ động của thời hiện tại, kết thành bằng cách thêm vào nguyên ngữ 
(tiép vĩ ngữ) ya ở giữa nguyên ngữ và tiếp vĩ ngữ māna. Néu mẫu âm cuối cùng của 
nguyên ngữ là a hay ā thì nó phải đổi lại là ī. Thí dụ: paca + ya + māna = pacīyamāna: 
dang bi nāu; sū + ya + māna = sūyamāna: dang bi nghe. Phān nhiču nhūng tiép vi ngū 
này chỉ thêm vào những ngữ căn ở phía trước ngôi thứ 3 số nhiều, cuối cùng của thời 
hiện tại. 

Những thành phần của động từ này cũng phải bị biến hoá mẫu âm và cũng chiều thuận theo 
danh từ hay đại danh từ về giống, số và cách mà nó có tánh chất chịu ảnh hưởng. Chúng nó 
cũng dùng trong khi sự hành động đang bị chỉ định. Có nghĩa là: kể tir, như, khi, trong khi. 


B. Cách bién thể của pacanta thành danh từ nam tính. 






































Cách S.I. s.n. 

1 pacam, pacanto pacanto, pacanā 
2 pacantam pacante 
3 pacatā, pacantena pacantebhi, pacantehi 

4, 6 pacato, pacantassa pacatam, pacantānam 
5 pacata, pacantamha, pacantasma pacantebhi, pacantehi 
7 pacati, pacante, pacantamhi, pacantasmim pacantesu 
8 pacam, paca, paca pacanto, pacana 





Về nữ tính thi kết thành bằng cách thêm tiếp vi ngữ 7 nhu: pacanta 1 = pacanti và cách 
biên thé cũng nhu danh từ thuộc vé nữ tính cuôi cùng băng T (coi bài hoc số 10). 


Còn về trung tính 




















Cách S.L. s.n. 
1,8 pacam pacantā, pacantāni 
2 pacantam pacanta, , pacantani 
Còn máy cách kia bién thé cũng gióng như nam tính. 











Thành phần của hiện tại cuối cùng bằng māna thì bién thé cũng giống nhu nara, kaññã và 
phala, thí dụ như: nam tính thì “pacamano”, nữ tính *pacamana" và trung tính *pacamanam'". 
Vài thí du: gacchanto puriso: nguói dang di, hay là nguói mà dang di; gacchantassa purissa: 
đến người mà đang di; pacanti hay là pacamānā itthī: người phu nữ mà đang nấu; so vadamāno 
gacchati: nó đi và dang nói chuyện; patamanam phalam: trái cây dang rung (rớt). 
rakkhiyamanam nagaram: thành thi mà dang bi dó hó; aham magge gacchanto tam purisam 
passim: trong khi tôi đã dang đi đường, tôi đã thấy người đó. 


VĂN PHAM PĀLI 30 





Thành phán số 4 và số 5 lā chủ động thói quá khứ và thu động quá khứ đều kết thành bằng 
cách thêm tiếp vĩ ngữ ta hay na sau phụ âm d vào ngữ căn. Nếu ngữ cán mà cuối cùng bằng 
a thì thường đôi lại là i. Thí du như: ñã + ta = ñata: sự đã hiểu biết; su + ta = suta: sự đã nghe; 
paca + ta = pacita: sự đã nấu; rakkha + ta =rakkhita: đã bảo vệ, đã hộ tri; chidi + na = chinna: 
đã cắt đứt; bhidi + na = bhinna: đã bé, gãy. 


Tất cả những chữ này cũng biến đổi và tuỳ theo danh từ hay đại danh từ về giống, số và 
cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng, nó thường dùng dé tiếp chó cho những động từ, có nhiều 
khi nó phụ nói liền bằng asa và h: là, được. Thí du nhu: so gato: nó đã đi hay nó là đã di (chỗ 
này chữ hoti được hiểu ngầm, nhu so gato hoti); thito naro: người đã đứng hay là đến người 
đang đứng: thitāyo nāriyā: đến người phụ nữ đã đứng: Buddhena desito dhammo: giáo lý mà 
Đức Phật thuyết; sissehi pucchitassa pañhassa: đến câu hỏi mà do nơi những học trò đã hỏi. 

Thành phần của động từ thứ 6 — thành phần tiềm lực kết thành băng cách thêm tiếp vĩ ngữ 
tabba vào ngữ căn, néu cuói cùng của ngữ căn bằng a thì thường đổi lại là i. Thí dụ như: dà 
+ tabba = dãtabba: phải cho hay là nên cho; ñã + tabba = ñãtabba: phải, nên biết; paca + tabba 
= pacitabba: phải, nên nấu. 


Những thành phần động từ này cũng phải hoà hợp với danh từ hay đại danh từ về giống, số 
và cách mà nó chịu ảnh hưởng. Nhưng về phận sự thì phải dé cách bién thé thứ 3. Thí du như: 
janako vanditabbo: phái cung kính (vái chào) người cha; janani rakkhitabba: phải chăm nom 
(báo vệ) người me; cittam rakkhitabbam: phải gìn giữ (thu thúc) cái tâm; taya gantabbam: anh 
phải di — nén di; savakehi dhammo sotabbo: những tín đồ phải nghe pháp (giáo lý). 


Bán so sánh thí du 















































Ngữ căn Thành phân chủ động Thành phần bị Thànhphàn Thành phàn 
thời hiện tại động thời hiện tai | quá khứ tiêm lực 
Dã denta dīyamāna dinna dātabba 
Disa??  desenta, desasāma, desīyamāna, desita, desetabba, 
passanta, passamāna | passryamana dittha passitabba 
Bhuja bhufijanta, bhufijtyamana bhutta bhufijitabba 
bhufijamàno 
Gamu gacchanta, gacchīyamāna gata gantabba 
gacchamāna 
Gaha gaņhanta, gayhamāna gahita gahetabba 
ganņhamānā 
Kara karonta, karumānā kayiramāna, kata kattabba, 
karīyamāna kātabba 
Pā pibanta, pivanta, pīyamāna pīta pātabba 
pibamāna, pivamāna 
Su sunantu, suņamāna  sūyamāna suta sotabba, 
suņitabba 
Ngū vung: 


Atthi (d. T) 2! có, lā. 


Avihethayanta: thành phần quá khứ = a + vi + hetha: không làm dau đớn, không làm tón hại. 


Carati (đ.7) đi bình bồng, ta bà. 


Bhüta (T) chúng sanh, sinh vật. 


Khaggavisāņakappa (d) giống nhu con tây-u. 


20 Disa = có nghĩa 1) thuyết, giảng giải; 2) thấy — e. g. Desenta = đang thuyết, passanta = đang thấy. 
?! B.T. = động từ, g.kh = quá khứ. 





VĂN PHAM PĀLI 31 





Nidhāya (Tr.T.) q.kh. = ni + dhā: dang, dā dé mót bēn. 


Pana (d) thương yêu, quyén luyén. Sahàya (d) bàu ban. 
Taņhā (c) ái dục, ham muôn. Upasam kamati (đ.7) Kamu + upa + sam: lại gân. 
Bài làm thứ 14 


A. 1) Evam me sutam. 2) Mayi gate so agato. 3) Kim tena katam? 4) So tassa vaņņam 
bhaņamāno mam upasankami. 5) Aham magge gacchanto tasmim rukkhe nisinnam sakunam 
passim. 6) Bhikkhühi lokassa dhammo desetabba. 7) Puññam kattabbam, papam na katabbam. 
8) Ajji etena maggena maya gantabbam. 9) Sabba itthiyo dhammam sunantiyo etaya salaya 
nisidimsu. 10) Paņditā yam yam desam bhajanti tattha tatth eva pūjitā honti. 11) Buddhena 
bujjhitāni saccani mayā'pi bujjhitabbani. 12) Param lokam gacchante tayā katam puññam và 
papam vã tayā saddhim gacchati. 13) Thito và nisinno và gacchanto vã sayanto (sayāno) và 
aham sabhesusattesu mettam karomi. 14) Vejasalaya vasantanam gilananam pure osadham 
databbam, pacchà aparesam databbam. 15) Kim nu kattabban'ti ajananta te mama purato 
atthamsu. 16) Pemato jayati soko pemato jayati bhayam; pemato vippamuttassa — n'atthi soko 
kuto bhayam. 17) Taņhāya jāyati soko — taņhāya jayati bhayam; Tanhãya vippamuttassa — 
n'atthi soko kuto bhayam. 18) Ekasmim samaye aññataro devo rattiyam Buddham upasam 
kamitvā saddhaya vanditva bhümiyam atthāsi, thito so devo Buddham ekam pañham pucchi. 
Pucchantassa devassa Buddho evam dhammam desesi. 19) Te gangayam nahayante mayam 
passimha. 20) “Sabbesu bhütesu nidhāya dandam — Avihethayam afifíataram'pi tesam — Na 
puttam'icheyya kuto sahayam — Eko care khagga visanakappo". 


B. 1) Anh đã bi làm cái này. 2) Nhánh cây đã bị chát do nó. 3) Tôi đã thấy một người dang 
đi trên đường. 4) Cô ấy đã đứng dậy chào vị tỳ khưu. 5) Tôi đã về nhà khi nó đã đi học. 6) 
Những con khi đã ăn những trái cây rung. 7) Chúng nó đã thấy cô ấy đang ngồi trong phòng 
(sala). 8) Các anh không nén tám duói sóng. 9) Dé cho nó làm những gi nó có thé làm duoc. 
10) Cái đó anh phải được hiểu biết nhu vậy. 11) Những quyền sách mà tôi đã viết, không nên 
cho chúng nó. 12) Những bạn tôi đã thấy cục ngọc đó đã bị thảy vô trong lửa. 13) Tôi đã ngồi 
dưới đất để nghe pháp do các tỳ khưu đã thuyết. 14) Những người đức hạnh nên làm nhiều 
việc phước thiện. 15) Quần chúng đã thấy những người binh đang uống thuốc do nơi bác sĩ 
đã cho. 


VĂN PHAM PĀLI 32 



















































































Bài Hoc Thú 15 
A. Chi dinh dai danh tü. 
Yma: cái này 
Cách s.i s.n 
Nam tính | Trung tính Nữ tính Nam tính | Trung tính | Nữ tính 
ayam idam, ayam ime ime, imāni imā, 
2 imam imam imam 1mayo 
iminā, anena imāya imebhi, imehi, ebhi, ehi | imābhi, 
imāhi 
4, 6 imassa, assa imissā, imāya, imesam, imesānam, imāsam, 
assā, assāya esam, esānam imāsānam 
imamhā, imasmā, asmā imāya gióng cách 3 
imamhi, imasmim, imissam, imesu, esu imāsu 
asmim imāyam, assam 
Cách bién thé cūa amu: cái này, cái dó, nhu thé. 
Cách s.i s.n 
Nam tính | Trung tính Nữ tính Nam tính | Trung tính | Nữ tính 
1 asu, adum asa, amu amu amü, amuyo 
amuko amüni 
2 amum amum 
amunā amuyā amūbhi, amūhi amübhi, 
amühi 
4,6 amuno, amussa amussa, amuya amusam, amusanam amusam, 
amusanam 
amumhā, amusmā amuyā gióng cách 3 
amumhi, amusmima amussam, amũsu amūsa 
amuyam 























B. Hinh dung tir hay tinh tir. 


Trong văn pham Pali, những hinh dung từ cũng phải bị bién thé theo những danh từ về số, 
giông và cách mà nó chịu ảnh hưởng, nhưng phân nhiêu nó được đứng trước các danh từ. 


Những hình dung từ nào mà cuối cùng bằng mẫu âm a thì cách bién thé của 3 giống cũng như 
cách bién thé của nara, phala và kaññã cũng có một đôi khi nó bién thé giống như nari trong 
trường hợp nữ tính. 

Có vài hình dung từ chỉ thêm vô vantu với những danh từ cuối cùng bằng a và à, và thêm 
mantu cho những danh từ cuối cùng bằng i và u. Thí du như: bala + vantu = balavantu: năng 
lực, uy quyền (hình dung tir);bandhu + mantu = bandhumantu: thân quyến, có bà con; dhiti + 
mantu = dhitimantu: can đảm. guna + vantu = gunavantu: đức hạnh. Những hinh dung từ này 
đều bién thé nhu pacanta trừ ra cách đứng chủ động (1) về số ít, như: 


VĂN PHAM PĀLI 33 
































Cāch s.l. s.n. 

1 bandhunā | bandhumanto, bandhumantā 

1 dhitimā dhitimanto, dhitimantā 

1 guņavā gunavanto, gunavanta 
Ngữ vựng: mE _ 
Antima (TT) sau rôt, trê. Äsana (đ) chỗ ngôi. Digha (TT) dài. 
Arahanta (g.kh) của araha: ứng cúng, bác dáng tôn kính, có thê dùng nhu danh từ hay tinh tir. 
Bhagavantu (TT) hông phúc, sung sướng. Pīta (TT) màu vàng. 
Kanha (TT) den, tói. . Ratta (TT) dó. Khuddaka (TT) nhó, bé. 
Samma sambuddha (d) chánh bién tri, toàn giác. Mahanta (TT) to, lón. 
Majjhima (TT) trung, chính giữa. Ucca (TT) cao — Seta: trāng. 
Namo (Tr.T) khen ngợi, tôn kính. Unha (TT) nóng, âm áp. Sita (TT) lanh, mát mé. 
Sukhita (77) an vui, hanh phúc. Nica (TT) tháp, hén ha. Nila (TT) màu xanh. 
Taruna (77) non, trẻ, bé. Patī-padā (c) sự thực thành, con đường, hạnh kiêm. 

Bài làm thứ 15 


A. 1) Kim'idam? 2) Kassa imani? 3) Iminà te kim payojanam? 4) Idam mayham hotu. 5) 
Ko nama ayam puriso? 6) Ayam me matulani hoti. 7) Idam maya kattabbam. 8) Sabbam idam 
asukena katam. 9) Ayam sāmi cando na hoti. 10) Ayam me antimā Jati. 11) Ayam seto asso 
khippam na dhāvati. 12) Gunavantehi ime gilānā sanganhitabba. 13) Yatha idam tathā etam 
— yathà etam tatha idam. 14) Idam vo fiatinam hotu — sukhitā hontu fiatayo. 15) Tvam etasmim 
pabbate vasa, aham imasmim pabbate vasissami. 16) Namo tassa Bhagavato, arahato sammā 
sambuddhassa. 17) Asmim loke ca paramhi ca guņavantā sukhena vasanti. 18) Asukaya nāma 
visikhaya asukasmim ghare ayam taruno vejjo vasati. 19) Imehi pupphehi Buddham pũJetha. 
20) Mayam imasmim ārāme mahantāni rukkhāni passama — 21) Imassa gilanassa unham 
udakam dātabbam — 22) Janako ucce āsane nisīsi, putto nice asane nisidi — 23) Imesu 
pupphesu setāni ca rattāni ca pītāni ca pupphāni gahetvā gacchāhi — 24) Imāni khuddakāni 
phalāni mayam na kiņāma — 25) Imīnā dīghena maggena ete gamissanti. 


B. 1) Đứa trẻ này là ai? 2) Cái này là quyên sách của tôi. 3) Những người này là ai? 4) Nó 
đang ở trong nhà này. 5) Cái này chính tôi đã làm. 6) Có một bác sĩ còn trẻ tuổi như vậy ở 
con đường này. 7) Người bịnh không nên uống nước lạnh. 8) Nó là đứa trẻ hạng chót trong 
trường. 9) Anh đã thấy nó ngôi trên chỗ ngồi cao này không? 10) Láy những cây gậy dài này 
và thây vô trong lửa đi. 11) Xin cho những chúng sanh này được sự an vui. 12) Tôi muốn cỡi 
con ngựa trắng này. 13) Dem những quyền sách nhỏ đó và cho đến những đứa trẻ này. 14) 
Anh nên rửa mặt của anh với nước nóng này. 15) Những vị A-la-hán đã hiểu biết được trung 
đạo của Đức Phật. 16) Giáo pháp này do noi Đức Phật đã thuyết. 17) Chúng ta sẽ di nơi con 
dàng dài này. 18) Có những cây cao, lớn ở trong rừng này. 19) Tôi sẽ đem những hoa tráng 
này; còn anh có thé lấy những hoa đỏ kia. 20) Đây là những chiếc thuyền nhỏ — 21) Những 
người nam và nữ trẻ tuổi phải luôn luôn thân cận với những buc có đức hanh — 22) Đô thi này 
bị bảo hộ với một đức vua có uy quyền — 23) Người can đảm không nên bó chay vì sợ — 24) 
Những đứa bé con này dang chơi giỡn với những con chó nhỏ này — 25) Xin Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho những vị tỳ khưu và tỳ khưu ni này. 


VĂN PHAM PĀLI 


34 





Bài Hoc Thứ 16 
A. Số đếm. 
1 eka. 2 dvi, dve. 3 ti. 4 catu. 
5 pañca. 6 cha. 7 satta. 8 attha. 
9 nava. 10 dasa. 11 ekadasa. 12 dvadasa, barasa. 


13 terasa, telasa. 

16 solasa, sorasa. 
19 ek“una, visati. 20 visati, visam. 

22 dve-vīsati, dvā-vīsati. 

25 pafica-visati. 26 chabbisati. 

29 ek“una timsati. — 30 timsa, timsati. 
32 dvattimsati, dvattimsā. 

34 catuttimsati, catuttimsa. 

36 chattimsati, chattimsā. 

38 attha-timsati, attha-timsa. 

40 cattalisati, cattalisam, cattāļīsa ... 


50 pannasa, pafiiasa. 60 satthi. 

80 asiti. 90 navuti. 

200 dvisatam. 1.000 sahassam. 
100.000 sala-sahassam, lakkham. 
100.000.000 dasa koti. 


Cách biên thé (luôn luôn ở số nhiêu): 


14 cuddasa, catuddasa. 
17 sattadasa, sattarasa. 


15 pañcadasa, pannarasa. 

18 atthadasa, attharasa. 

2] eka-visati. 

23 te-vīsati. 24 catu-visati. 
27 satta-vīsati. 28 attha-visati. 
31 ekatimsati, ekatimsa. 

33 tettimsati, tettimsā. 

35 paficatimsati, paficatimsā. 

37 sattatimsati, sattatimsā. 

39 ek“una cattalisati. 

49 ek'üna pannasa. 

70 sattati. 79 ek*ūnāsīti. 
99 ek*üna-satam. 100 satam. 
10.000 dasa-sahassam, nahutam. 
10.000.000 koti. 

1.000.000.000 sata-koti. 


Eka, ti, catu cách bién thé luôn trong 3 giống. Khi nào eka dùng trong câu có nghĩa: vài, ít 
nhiêu, không so sánh được, thi nó bién thé trong 3 giông và 2 sô. Ngoài ra trường hop ây thi 


nó chỉ dùng trong sô ít mà thôi. 


Số đếm từ dvi cho đến afthārasa chỉ bién thé trong số nhiều, chỉ trừ ra ti và catu còn bao 
nhiêu sô khác đêu chung cho tât cả 3 giông. Những sô này cũng phải hoà hợp theo với danh 
từ vé sô và thé cách mà chúng nó chịu ảnh hưởng. 


Còn eka, ti, catu thì phải hoà hợp luôn cả giống. 


Luôn luôn chúng được đứng trước danh từ. 





Cách Dvi pañca 





1,2 dve, duve pañca 





3,5 | dvibhi, dvihi  pañcabhi, pañcahi 





4, 6 dvinnam paficannam 














7 dvisu pañcasu 








VĂN PHAM PĀLI 35 















































Cách Ti Catu 
d T. C d T.T. E 
1,2 | tayo tini {ISSO cāttāro, caturo cattāri catasso 
3,5 tibhi, tihi catūbhi, catūhi 
4,6 | tiņņam | tiņņannam | tissannam catunnam catunnam | catussannam 
7 tīsu catusu, catūsu 





Nhūng số tit ek 'ūnavīsati đến attha-navuti và koti đều thuộc vé nữ tính và cách bién thé cüng 
chỉ giống như số ít của danh từ nữ tính cuối cùng bằng i (nhu bhümi). Còn timsā, cattālīsa, 
paññãsa thì bién thể giống như danh từ nữ tính (như kafifia). 

Những số từ ek 'ünasata dën lakkha chỉ bién thé ở số ít gióng danh từ trung tính (như phala). 
Nhung mà, khi những số từ visati trở lên, dùng trong cách tập hợp thì phải ở số nhiều (như: 
dve visatiyo: 2 lần 20; tini satãni: 3 trăm). 


B. Số đếm thứ tự. 
Pathama: thứ nhất. Dutiya: thứ nhì. Tatiya: thứ ba. 
Catuttha: thứ tu. Pañcama: thứ năm. Chattha: thứ sáu. 
Còn lại kế tiếp chỉ thêm tiếp vĩ ngữ ma, thí dụ như: satta + ma = sattama: thứ bảy; attha + ma 
= atthama: thứ tám v.v... 
Những số thứ tự cũng hoà hợp với danh từ vé số, giống và thé cách. Về nam tính và trung tính 
thì cách bién thê cũng nhu nara và phala. Về nữ tính của pathama, dutiya, tatiya cách bién 
thé cũng nhu kaūnā. 
Từ catuttha dën dasama, vé nữ tính thì thêm vào tiếp vĩ ngữ 7, cách bién thé cũng nhu nārī. 
Thí du: catuttha + ī = catutthī; sattama + 1 = sattamī, v.v.... 
Còn những số thứ tự khác thì thêm ngay vào nguyên ngữ bằng 7 nhu ekādasa + ī = ekadāsī: 
thứ 11 (giống cái). 
Ngữ vựng: 
Divasa (d. T.) ngày. Ito (Tr.T.) từ khi, trước kia, từ bây giờ, từ đây. 
Pana (Tr.T.) nhưng mà, nhung vậy, hon nữa (có khi dùng không có nghĩa chi cả chỉ dé nói 
cách văn hoa thói). 


Pariccheda (d) ranh giới, chương mục, một diện tích. Masa (d. T.) tháng. 

Sarana (T) nüp án, nuong nhó (qui thuán). 

Sila (7) đức hạnh, giới cám, hanh kiêm. Vassa (d.T.) năm, mùa. 
Bài làm thứ 16 


A. 1) Cattar'imani, bhikkhave, saccāni. 2) Ekam nama kim? 3) Tīsu lokesu sattā uppajjanti. 
4) Ekasmim hatthe pañca anguliyo honti. 5) Ito sattame divase aham gamissami. 6) Mayam 
tini vassani imasmim game vasimha. 7) Ayam pana imasmim potthake solasamo paricchedo 
hoti. 8) Buddham saranam gacchāmi. 9) So tassa tiņņam puttanam cattari cattari katvā 
dvadasa phalāni adasi. 10) Etasmim ghare catasso itthiyo vasanti. 11) Yo pathamam 
āgaccheyya so pannakaram labheyya. 12) Imasmim ghare ayam tatīyā bhūmi. 13) Antimena 


VĂN PHAM PĀLI 36 





paricchedena gahapatihi pañca silani rakkhitabbani. 14) Gunavanto sadà pañca silani ca 
atthamiyam cātuddasiyam pañcadasiyam ca attha sīlāni rakkhanti. 15) Bhikkhü pan'eva 
dvisata sattavisati sikkhapadani rakkhanti. 16) Tassa setthino catupannasakoti dhanam atthi. 
17) Ekasmimmase timsa divasā honti — Ekasmim vasse pana tisata paficasatthi divasā honti. 
18) Imaya pathasalaya paficasatani sissa uggaņhanti. 


B. 1) Tói dà cho nó 4 quyén sách. 2) Nó dà ó trong nhà cüa chüng tói ba ngày. 3) Chüng 
ta có 2 con mát, nhung chi có 1 cái miéng. 4) Trong 1 tháng có 30 ngày và 12 tháng trong 
một năm. 5) Chúng nó bây giờ đang hoc chương thứ 12 của quyền sách. 6) Trong 2 tặng phẩm 
này anh muốn lây cái nào? 7) Đứa trẻ đã mua 3 trái xoài, đã ăn hết 1 trái còn 2 trái dem vé 
nhà. 8) Nó sẽ đến ngày thứ 28 của tháng này. 9) Chúng nó đã qui y Tam bảo và thọ trì ngũ 
giới ngày hôm nay. 10) Ngày hôm qua, ở trong nhà thương đã có 200 bịnh nhơn. 11) Từ nay 
trong 7 ngày cha tôi sẽ đến thăm tôi. 12) Có vải người gia chủ thọ trì thập giới trong ngày 
Ràm ( 15 ). 13) N éu các anh làm ác, các anh sé sanh trong 4 duóng khó (ác dao). 14) Néu 
các anh làm lành, các anh sé duoc sanh trong 7 noi nhàn cánh. 15) Nó dà cho 500 và lành lai 
1.000. 16) Cô ấy đã dem 3 vật tặng cho 3 người em gái của cô. 17) Tuổi của tôi được 18 nām. 
18) Trong năm thứ 29 tuổi, Ngài đã xuất gia và tu khó hạnh trong 6 năm, Ngài đã thông thấu 
Tứ diệu dé và đã trở thành một bác Toàn giác trong năm 35 tuổi (th 35 nām). Sau khi trở 
thành một vị Phật, Ngài đã thuyết pháp trong 45 năm. 





























Bài học thứ 17 
A. Có vài danh từ bién thé bát thường cuối cùng bằng a. 
Cách | Atta (d): linh hồn, bản ngã, cái ta Raja (d): düc vua 
s.l s.n s.l s.n 
1 attā attāno rāja rājāno 
2 attānam, attam attāno rājānam, rājam rājāno 
attena, attanā attanebhi, rafifia, rājena rājūbhi, rajühi, 
attanehi rājebhi, rājehi 
4, 6 attano attānam rafifio, rājino raññam, 
rājūnam, 
rājānam 
5 attanā, attamhā, attanebhi, rañña, rājamhā, | rajübhi, rajühi, 
attasmā attanehi rājasmā rājebhi, rājehi 
7 attani attanesu raññe, rājini, rājusu, rājūsu, 
rājamhi, rājesu 
rājasmim 
8 atta, attā attāno rāja, rājā rajāno 























VĂN PHAM PĀLI 37 





B. Cách phối hợp của động từ (conjugations). 

Trong tiếng Pāli có 7 cách phối hợp động từ. Chúng nó khác nhau tuỳ theo *dāu-vikaraņa” 
mà chúng nó phải thêm vào ngữ nguyên trước cách biên thê. Tuy nhiên nó không có một định 
luật đê chỉ cho thuộc về loại phôi hợp nào mà ngữ nguyên của nó tuỳ thuộc. 






























































Bảy cách phối hợp như sau: 
Loại Dâu Ngôi thứ 3 
1. Thứ nhất paca: nâu a pac + a + ti = pacati. 
bhü + a + ti = bhavati 
2. Thi nhi | rudhi: làm trở ngại | m...a ru —m— dh + a + ti = rundhati 
bhuJa: ăn a bhu — ñ — ja + a + ti = bhufijati 
3. Thứ ba | divu: chiêu sáng va div + ya + ti = divyati, dibyati, dibbati 
hà: bó, dào ngü hà + ya + ti = hayati 
4. Thứ tu su: nghe nu,nà,unà | su+nā+ti=suņāti. 
su + nu +ti = sunoti 
pa + apa: den, tôi | unà pa + apa + uņā + ti = pāpuņāti 
5. Thứ nām | ji: tháng, hon ņā ji + nã + ti = jināti 
ki: mua ki + ņā + ti = kiņāti 
6. Thứ sáu | tanu: trải ra, truyền | o, yira tanu +0 + ti = tanoti 
ra, cāng ra 
kara: lām kara + 0 + ti = karoti 
kara + yira + ti = kayirati 
7. Thứ bảy cura: án trộm, ăn |e, aye cura + e + ti = coreti 
cáp cura + aye + ti = corayati 




















Trong cách phối hợp thứ nhi, dấu hiệu cũng là a nhung m được thêm vào trước phụ âm của 
ngữ nguyên và kê thay lại băng giọng mũi m của mỗi bon phụ âm mà nó phái theo, định luật 
này chỉ dùng trong cách chủ động (active voise). 


Mẫu âm mở đầu của loại 3 đến 7, không cần theo sau bởi hai phụ âm dé thay thé như: a, i, u 
thì trở thành a, e, o mà thôi. 


Ngữ vựng: 

Amacca (d) ông quan, bộ trưởng. 

Attha (d) sự việc, vấn dé, tốt, sự lợi ích, ý nghĩa. 
Nātha (d) Ngài, nương nhờ, sự núp án. Pāsāda (d) đền đài, dinh thự. 

Rattha (d) xứ sở, lãnh thổ, cõi, miễn. Sankilissati (d. T.) bị nho bán. 

Siyà: ngôi thứ 3 số ít của bàng thái cách của ngữ căng asa: là. 

Ti (Tr.T) nhu vậy, chữ này dùng dé ám chi hay nói đến những tiếng của người khác, nó dùng 
sau cùng của những câu. 

Vihaññati (d. tir) chết, tiêu diệt. Visujjhati (Sudha + vi) được thanh tịnh, trong sach. 


Hi (Tr.T) thật vậy. 


Bài làm thir 17 
A. 1) Ayam me attano attho. 2) Na me so atta. 3) Bhagavato etam attham aroceyyama. 4) 
Dhammam cara rāja!. 5) Atta hi attano natho, ko hi natho paro siyā. 6) Attanam rakkhanto 
param rakkhati — Param rakkhanto attanam rakkhati. 7) Atite pana amhākam ratthe guņavā 
raja ahosi. 8) Rafifía likhitam idam lekhanam amaccā passantu!. 9) Papakehi amaccehi rañño 
ko attho? 10) Amhàkam rājānam passitum puratthimāya disāya dve rajano agata. 11) Raja 


VĂN PHAM PĀLI 38 





attano mahesiyā saddhim pāsāde vasati. 12) Catühi disahi cattaro rājāno āgantvā 
Bhagavantam vanditvā etam“attham pucchimsu. 13) *Putta m'atthi dhanam m“atthi — Iti balo 
vihaññati. Atta hi attano n'atthi, kuto putta kuto dhanam". 14) *Attana'va katam papam — 
attanā sankilissati — Attana akatam papam — attana'va visujjhati”. 

B. 1) Tôi là chủ của tôi. 2) Nó tự khuyên nhủ nó. 3) Những tặng phẩm này đã do noi Đức 
Vua gởi đến. 4) Thiện hay ác đều tự nơi mình làm. 5) Những ông quan đem những con trai 
của mình vào đến châu Vua (thấy Vua). 6) Những ông Vua sân hận VỚI quần chúng là không 
tốt. 7) Các Đức Vua có đức hạnh luôn luôn được mọi người kính né. 8) Nó không biết sự 
thiện (tốt) của nó. 9) Những ông Vua có đức độ không muốn thân cận với những ông Vua độc 
ác. 10) Con người được trong sach do nhờ trí huệ. 11) Những ông quan được của cái do nhờ 
những Đức Vua. 12) Nó vì sự thiện của nó mà thân cận với những ông Vua và những ông 
quan. 13) Những ông quan đã thuật câu chuyện ấy đến Đức Vua. 14) Nó không được lộng lẫy 
(sáng lạng) như Đức Vua. 


Bài Học Thứ 18 
A. Sự biến thể của các danh từ. 









































Cách Satthu: thây, tô Pitu (d): người cha 
s.i s.n. s.l s.n. 
1 satthā satthāro pitā pitaro 
2 satthāram satthāro, pitaram pitaro, pitare 
satthāre 
3,5 satthārā satthārebhi, pitarā, pitunā | pitübhi, pitūhi, 
satthārehi pitarebhi, 
pitarehi 
4,6 | satthu, satthuno, | sattharanam, pitu, pituno, pitarānam, 
satthussa satthanam pitussa pitünam, 
pitunnam, 
pitanam 
7 satthari sattharesu, pitari pitaresu, pitusu 
satthusu 
8 sattha, satthā sattharo pita, pitā pitaro 








Những danh từ sau đây cách bién thé cũng nhu satthu: 
Bhattu: chóng. Datu: người cho, thí chủ. 
Kattu: nguói làm. Nattu: cháu trai. 

Netu: người hướng dẫn, cám đầu. 

Vattu: người nói. 


Jetu: người tháng (tràn). 
Nātu: người hiệu biết. 
Sotu: người nghe. 


Bhātu: anh trai, bién thé giống nhu pitu. Mãtu: người me, cũng biến thé nhu pitu trừ vài trường 
hợp như: sô ít: 3, 5: matara, mātuya. 4, 6: matu, mātuya. Còn dh, duhitu: người con gái, thi 
biên thê giông như mãtu. 


VĂN PHAM PĀLI 39 





B. Những hình thức về lý do hay là nguyên nhân (Karita). 


Về lý do hay nguyên nhân được phối hợp bởi thêm vào cuối chữ bằng e, aya với ngữ căng 

nào cuối bằng u và ū. Còn ngữ căng nào cuối cùng bằng à hay là i, 7, e, o thì thêm vào āpe, 
āpaya. 
Những dấu (chữ về động tir) thì thêm vào kế sau nữa. Tắt cả thi gió (thoi) cách vé phân phối 
động từ đều có hình thức về nguyên nhân riêng biệt của chúng nó. Mẫu âm khởi đâu thường 
được thay thế, chớ không cần nối theo bằng 2 phụ âm. Có khi được thay thế vuddhi mẫu âm 
e và o đôi lại là aya và ava theo thứ tự của nó. 


Thí du: paca + e + ti: pāceti = biểu, sai nấu; paca + aya + ti = pãcayati; paca + ape + ti = 
pācāpeti; paca + āpaya + ti = pācāpayati; pācesi, pācayī, pācāpesi, pācāpayī: nó dā sai, biću 
nāu; pācessati, pācayissati, pācāpessati, pācāpayissati: n6 sē biču nāu; dā + ape + ti = dāpeti, 
hay lā dā + āpaya = dāpayati: biču cho; chidi + e + ti = chindeti, chidi + āpe + ti = chindāpeti 
= biču cát (ra linh); ni + āpe + ti = nayāpeti: biču dāt dàn; gamu + e + ti = gameti: biéu di; su 
+ e + ti: saveti = biểu nghe; bhū + e + ti = bhāvetī: biểu cho trở thành, mở mang. 

Những tự động từ trở thành tha động từ và một tha động từ thường có thé dùng đến 2 bó túc 
từ khi nào nó ở dưới hình thức của lý do hay nguyên nhân. Thí du: rukkho patati: cây ngã; so 
rukkham pãteti: nó làm cho cây ngã; dāso odanam pacati: người ở đang nāu com; so daham 
odanam pāceti: nó sai biểu người ở nấu com. 


Có nhiều khi gián tiếp bó túc từ phải dùng trong cách thứ 3 của sự biến thé, như: so đãsena 
odanam pāceti: nó biêu người ở nâu com. 

Có vài trường hợp, hình thức về nguyên nhân thay đổi ý nghĩa đầu tiên của động từ, như: 
vaca: nói; vāceti: đọc; bhū: là; bhāveti: mở mang, phát triên. 


Bài làm thứ 18 

A. 1) Nam“atthu satthuno. 2) Tavā sutam dhammam amhe'pi sāvehī. 3) Sattha savake 
dhammam desāpeti. 4) Pitā puttam gamam gameti. 5) Mata attano dhītaram nahāpetvā 
pāthasālam pesesi. 6) Bhattā attano bhariyaya atithayo sanganhapesi. 7) Dhitaro dāsehi darüni 
āharāpetvā aggim dāpetha. 8) Dhitühi mātaro ca pitaro ca rakkhitabba, mātūhi ca dhītaro 
rakkhitabba. 9) Mata dhītare sattharam vandāpeti. 10) Aham mātuyā ca pitarā ca saddhim 
aramam gantva te dhãmmam sāvessāmi. 11) Matula mayam pana tava nattāro homa, tasmā 
so sadhukam uggaņhāpehi. 12) Satthā sotāre saccāni bodhento gama gāmam nagarā nagaram 
vicarati. 13) Tesam ratthe dhitimante netare na passama. 14) Matari ca pitari ca adarena 
mayham bhattā attano dhanena mahantam gharam kārāpetvā te tattha vasapesi. 


B. 1) Những người nói luôn luôn không phải là những người làm. 2) Những nhà lãnh đạo 
thường không phải là những người thắng. 3) Cha tôi đã dạy anh tôi tốt đẹp và làm cho anh, 
một bực lãnh đạo của xứ sở. 4) Tôi đã làm cho mẹ tôi bó thí đến những đệ tử của Đức Phật. 
5) Cháu trai tôi đang đọc thư của cha cháu đã gởi. 6) Những phụ nữ có đức hạnh làm cho 
(biểu) chồng chúng đối đãi tử tế với những cha và mẹ của chúng. 7) Mỗi ngày cha và mẹ của 
tôi làm phát triển điều thiện đối với tất cả chúng sanh và khuyến bảo chúng tôi cũng nên làm 
nhu váy. 8) Trong 2 người anh của tôi, một người thi chỉ nói (suông) còn một người thì làm 
(thực hiện). 9) Tôi không có sai những người ở của tôi cho vật thuc đến chồng tôi. 10) Đề cho 
Đức Phật biču các vị tỳ khưu thuyết pháp. Sẽ có những người lĩnh hội (hiểu biết). Ho sẽ hiểu 
duoc chân lý và làm cho những người khác duoc thành tựu sự giải thoát của chúng. 11) Cha 
chúng tôi đã biéu anh chúng tôi đốn (căt) hết những cây trong vườn. 12) Những người tháng 


VĂN PHAM PĀLI 





(trán) biéu dán su xây cất 1 cái đền (sala) thật rộng ở trong thành vua. 13) Này các con gái, 
các con không nén làm điêu ác, hoặc biêu những kẻ khác làm điêu ác. 14) Những vi tỳ khuu 
không nên đào đât hoặc biêu những kẻ khác đào đât. 



































Bài Học Thứ 19 
A. Sự biên thê của danh từ. 
Cách Go: con bò đực Mana (T.T.): tâm, tinh thân 
s.l s.n. s.i s.n. 
1 go = 5 = 
= = gavo, gavo manam mana, manani 
2 gavum, gavam, gavam 
3 avena, gavena obhi, gohi manasa, manena THAN DI, 
g 8g gobu, g > manehi 
E gavam, gunnam, manaso, - 
4,6 gāvassa, gavassa manānam 
gonam manassa 
gāvā, gavā, gāvamhā, manasā, manā, . 
SE u š : - manebhi, 
V H V H 3 . , ` 
5 avamha, gavasma obhi, gohi manamha 
= e manehi 
gavasmā manasmā 
gàve, gave, gavamhi, 3 manasi, mane, 
hips. I gāvesu, gavesu, . 
7 gavamhi, gavasmim, a manamhi, manesu 
gavasmim š manasmim 
8 go gavo, gavo mana, mana manani 














Những danh từ sau đây biến thé nhu mana: 
Aha: ngày. 
Chanda: ước muốn, mong mỏi, vừa lòng, tính toán. 
Paya: nước, sữa (uống). 
Sira: cái đầu. 

Teja: uy nghiêm, long trong. 
Vaya: tuổi thọ. 


B. Thì quá khứ (/iyattant). 


Dâu hiệu cuôi cùng như Paca: nâu 


Aya: sát. 


Raja: bui trần, nho bān. Sara: hò (ước). 


Tama: su tôi. 
Ura: vai. 


Ceta: tâm, tinh thần. 
Oja: tinh hoa, bán chát, huong vi. 


Tapa: dao sĩ giáo, sự kiêm thảo. 


Vaca: lời nói. 


Yasa: danh vọng, rực rỡ. 
































Ngôi Thì quá khứ Paca: nấu 
s.i S.N. 
3 ā ū apacā apacū 
o ttha | apaco apacattha 
1 a,am |mhā | apaca, apacam | apacamhä 








Trong thi này, như cách quá khứ thứ nhất, màu âm a được thêm vào phía trước của ngữ cán. 
Có khi ngôi thứ nhất được thêm vào chữ m. Như theo thường lệ thì cách quá khứ thứ nhất 
(ajjatani) được thông dung hơn cách quá khứ thứ nhì (hīvattanī), dễ biểu diễn thì quá khứ. 
Học sinh nên dùng cách thứ nhất thì có bảo đảm hơn. 





VĂN PHAM PĀLI 41 





Bài làm thứ 19 

A. 1) Etad'avoca sattha?. 2) Bhagavā evam'āha. 3) Idam“avoca Bhagavā. 4) Ācariyā 
evamāha. 5) Attham hi natho saranam avoca. 6) Satthā tam itthim aha — etissā tava puttam 
dehī'ti. 7) Eko go tamasi khettam agamā. 8) Vayasa aham pañca visati vassani. 9) Manasā 
samvaro sādhu. 10) Tam sadhukam sunāhi, manasi karohi. 11) Amhākam satthuno pãde 
mayam sīrasā avandamha. 12) Tava vacasa va Manasā và mā kifici papakam kammam karohI. 
13) Ayam nāvā ayasa kata. 14) Satta ahani mayam kiūici'pi āhāram na abhufijamha. 15) 
Mayham bhātā gonam tinam ada. 


B. 1) Trong con đường này không có bui. 2) Sự thoả thuận của vi ty khưu có binh phải dem 
đến (chư tăng). 3) Những người cha vác những con của y trên vai. 4) Cha tôi được 45 tuói 
tho. 5) Và tru dà bi tói trong 4 ngày. 6) Chúng ta phải trau tâm của chúng ta cho trong sach. 
7) Một trái cây đã rớt trên đầu tôi. 8) Những người làm rẫy biểu con chúng cho cỏ đến trâu 
bò và đã di vào thành phó. 9) Dân chúng kính trọng ông vì ông là người đạo sĩ. 10) Cầu cho 
sự danh vọng của anh được xán lan như mặt tráng. 11) Đức Vua do nơi su oai nghi (long 
trong) mà tháng tát cà dán su. 12) Chúng nó không có sự sân hận trong tâm chúng nó. 13) 
Trâu bò không uống nước của hồ này. 14) Trong sữa này có hương vị. 


Bài Học Thứ 20 

A. Sự phối hợp: Samāsa. 

Sự phối hợp là ghép hay nối lại của hai hoặc nhiều tiếng thông thường. 

Theo thông thường thì chỉ có phần cuối cùng của tiếng ghép vào mới thay đổi, trừ một ít 
trường hợp, những phân trước mới bỏ những phân cuôi và theo nguyên hình căn bản của nó. 
Những phần ghép lại của tiếng nói liền đều dính lại, khi cần thiết tuỳ theo những thông lệ của 
nôi liên (sang). 

Trong tiếng Pāli sự phối hợp có 5 hạng là: phối hợp tĩnh từ hay hinh dung từ (kammadhāraya); 
phôi hợp ngữ cách (rappurisa); phôi hợp liên hiệp tiệp từ (dvanda); phôi hợp hinh dung từ 
(bahubbihi); phôi hợp trang từ (avyayibhava). 

1. Sự phối hợp hinh dung từ là nối liền lại một danh từ và một hinh dung từ hoặc một danh 
từ đông cách hay là một tiêng chưa biên thê dùng trong ý nghĩa của một hình dung từ, như 
phân đứng trước nó. 

Trong vài trường hợp mà tiếng phẩm chất hình dung từ theo sau danh từ. 

Thí dụ như: taruņo — puriso = tarunapuriso (d) người trai trẻ; taruņī — kafifia = tarunakafifia (c) 
cô gái trẻ; tarunam — phalam - tarunaphalam (7) trái non; sumedho — pandito = 
sumedhapandito: ông Sumedha là bực tri thức; mukham'eva cando = mukhacando: mặt tròn 
nhu mặt trăng; silam“eva dhanam = siladhanam: giới hanh là tài sản; su — jano = sujano: người 
tốt; na — kusalam = akusalam: vô phước, thất đức; na — asso = anasso: không phải là ngựa (lā 
lừa); na — manusso = amunusso: không phải là người (phi nhơn). 

Chữ na mà theo sau bằng một phụ âm thì phải đổi lại là a và an khi theo sau nó bằng một mẫu 
âm. 


22 Etam + avoca = etad'avoca. 


VĂN PHAM PĀLI 42 





Những phối hop hinh dung từ mà có số ở phần trước nó, theo trong Pāli thi goi là: phối hop 
về sô (digu samása). Chúng nó thường lấy trung tính số ít, khi chúng nó dùng trong cách tập 
thé nhu: dve — añguliyo = dvangulam: 2 ngón tay; tayo — lokā = tilokam: tam giới; catasso — 
disã = catuddisam: bón phương (hướng); cattäri — saccani = catusaccam: Tứ Diệu Dé; satta — 
ahāni = sattāham: bảy ngày (1 tuán). 


Nhưng chúng nó không lấy trung tính số ít khi chúng nó không dùng trong cách tập thể như: 
eko — putto = ekaputto: con một; tayo — bhava: tam sanh (hay 3 cảnh dé tái sanh); catasso — 
disā = catuddisa: bón hướng. 


2. Su phối hợp vé ngữ cách (tappurisa)? là phói hop bằng cách nói liền một danh từ này 
với danh từ kia trong một của những gián tiếp cách, băng cách bó phần sau của ngữ cách nó. 


Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt những phần trước của từ ngữ vẫn còn giữ lại ngữ cách 
cuối cùng. Những cách phối hợp này phải lẫy theo giống của tiếng cuối cùng và cũng biến 
thé như thói thường. Trừ ra chủ cách và hô cách còn tất cả những gián tiếp cách đều di theo 
lệ phối hợp này. 
Thí dụ như (coi ngữ cách có giải phía truóc ): 
1) Dutiya: Gànam — gato = gamagato: người mà y đã di vào xóm (làng). 
Sivam — karo = sivamkaro: người ban phước lành cho.” 
2) Tatiya: Buddhena — desito = Buddhadesito: do Đức Phật giảng dạy. 
3) Karana: Asinà — kalaho = asikalaho: đánh kiếm. 
4) Catutthī: Lokassa — hito = lokahito: lợi ích cho đời. 
5) Paficami: Corasmā — bhayam = corabhayam: sợ trộm cướp. 
6) Chatthi: Buddhassa — dhammo = Buddhadhammo: Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật. 
7) Sattamī: Vane — vaso = vanaväso: ở nơi rừng. 
Ante — vàsiko = antevāsiko: học trò (nguoi ở ké cán). 
3. Phàn phói hop lién hiệp từ là phối hop báng cách nói lién tir 2 hoác nhiéu danh tir, néu 
không phối hop thi phải nói liền nhau bằng chữ ca. 


- Những sự phối hợp này đều theo số và giống của chữ cuối cùng khi phần phối hợp có 
tánh cách riêng biệt. 
- Nếu chúng liên kết lại bằng cách tập thé thì phải dùng trung tính số ít. 
Thí dụ như: 
- Cando ca suriyo ca = candasuriyā: mặt tráng và mặt trời; nara ca nāriyo ca = naranāriyo: 
những người nam và nữ. 
- Nãmañ ca rũpañ ca = nāmarūpām: danh và sắc; sukhañ ca dukkhañ ca = sukhadukkham: 
vui và khó; hatthi ca gavo ca assā ca = hatthigavassam: voi, bò và ngựa. 
4. Phần phối hợp hình dung từ là những phân phối hợp liên kết tập thể chỉ định khác hơn 
căn bản tỏ ra của chúng nó. 
Những phối hợp này đều theo giống của bó túc từ mà nó chịu ảnh hưởng và cùng biến thé 
theo. Thí du như: pita: màu vàng; ambara: quân, áo, y phuc; nhung pitambaro: người có bộ 
quân áo màu vàng; agata: đên, lai; samana: sa môn, dao si; agatasamano: chó mà các bực sa 
món dén (/à chùa); dittho: thày; dhammo: giáo lý, chân lý; ditthadhammo: người mà dà thây 


? Theo văn phạm Sanscrit thì về phần này thường gọi là hạn định phối hợp. 
24 Trong câu này phần cuối ngữ vẫn dé nguyên. 


VĂN PHAM PĀLI 43 





rõ chân lý (là bực thánh nhân); ni: thoát khỏi; tanhã: tham muốn; nittanho: người đã thoát 
khỏi lòng tham muôn (là bực A-la-hán). 


5. Phần phối hợp trạng từ là nó có tiếp đầu ngữ ở phần thứ nhất hay là một tiếng không 
biến thể, mà nó không có nghĩa dùng như một hình dung từ, nhưng nó lại dùng trong nghĩa 
xác định của phần cuói cùng. 


Thường lệ thì những phối hợp trạng từ lẫy theo giống trung tính và không biến thé. Chúng nó 
được coi như là chủ từ sô ít của danh từ trung tính. 


Nếu phàn cuối của những phối hop này lā a hay là à cuối phần trung tính là m, còn trái lại 
mẫu âm cuối vẫn giữ lại, trừ trường hợp của mẫu âm dài mà phải thu ngắn lại. Thí du như: 
Tiếp dâu ngữ: anu-pubba = anupubbam: đúng lúc, kết quả điều hoà; adhi-itthī = adhitthi: nơi 
người phu nữ, liên quan đến người phu nū; upa-gangā = upagangam: kế sông (dua mé sóng); 
upa-nagara = upanagaràm: gần châu thành (vùng ngoại ô). 

Không bién thé: yathà bala = yathabalam: tuy theo sức lực; yathā kama = yathākkamam: tuỳ 
theo thứ lớp; yatha vuddha = yathavuddham: tuy theo thâm niên, lão niên; yathã satti = 
yathasatti: tuy theo khả năng của mình; yava attha = yavadattham: theo ý muốn của mình, cần 
bao nhiêu cũng được; yāva jīva = yāvajīvam: cho đến suốt đời; pacchã bhatta = 
pacchabhattam: sau bữa ăn trưa (là xế qua). 


B. Phối hợp hỗn hợp. 


Khi trong một phối hợp còn nói liền thêm với những tiếng thông thường khác thì ké như là 
sự phôi hợp hôn hợp. 


Thí dụ như: setam vattham = setavattham: vải trắng: pituno setavattham = pitusetavattham: 
vải tráng của cha; puttāca dhītaro ca = puttadhitaro: những con trai và con gái; mahantāni 
gharāni = mahāgharāni: nhà lớn, dinh thu; puttadhītarānam mahāgharāni = 
puttadhitumahāgharāni: nhà lớn của những con trai và con gái. 


Bài làm thứ 20 

A. 1) Sabbadanam dhammadānam jināti. 2) Aham te saddhim puttadhītāhi dāsī bhavissāmi. 
3) Tisaranena saddhim paficasilam detha me bhante. 4) Iti^pi so bhagava araham, sammā 
sambuddho ... satthā devamanu sanam .... 5) Mātāpitā disa pubbā, ācariyā dakhina disā. 6) 
Paralokam gacchantam puttadhitaro và bhãtaro và hatthigavassam vã na anugacchanti. 7) Eka 
taruna vejjo vejjakammam karonto gamanagaresu vicarati. 8) Dāraka dārikāyo tesam 
matapitunnam ovade thatvā kifici^pi papakammam na karonti. 9) Sītodakam va unhodakam 
va ahara. 10) Amhakam Buddho pana pubbe Sumedhàpandito nama ahosi. 11) Sattasu 
dhanesu saddhā dhanam pana pathamam, siladhanam dutiyam , paññaãdhanam sattamam. 12) 
Dvipadesu và catuppadesu và sadā metta-cittena vasitabbam. 13) Aham khīņāsave và na 
ditthapubbo satthudhammam vã na sutapubbo. 14) Itthipurisa sukhadukkham bhufijamana 
tibhave vicaranti. 15) Amaccaputta rajabhayena mahapasadato nikkhamimsu. 16) Mayham 
antavāsikesu dve  brahmacarino  saddhacetasa  Buddhadesitam | dhammam sutvā 
samanadhammam katvā ditthadhammā ahesum. 


B. 1) Những đứa con trai và con gái dang hoc mót cách chám chi. 2) Nhüng vi ty khuu và 
ty khuu ni duoc nghe giáo pháp của Đức Phát và dác duoc sự giải thoát. 3) Những con trai và 
con gái phái cung kính cha mẹ của chúng. 4) Những đứa trẻ nhỏ rửa tay và chon của chúng 


VĂN PHAM PĀLI 44 





nó với nước nóng. 5) Này các cậu trai trẻ! các người không nén thân cận với ban ác. 6) Māt 
trời và mặt trăng chiếu sáng ở trên trời. 7) Con của anh tôi là thầy giáo dạy học trò trong 
trường làng. 8) Các bậc vĩ nhân thường sanh trong nhóm nhân loai dáng lợi ích cho thé giới. 
9) Trong cái chậu này là nước giếng và trong cái kia là nước bién. 10) Su tử là chúa của loại 
thú 4 chân. 11) Học trò của y (ông) cho tam qui và bát giới đến thiện nam và tín nữ. 12) Những 
cái ghế và những cái giường này do những tôi trai và những tớ gái lau rửa hôm nay. 13) Cầu 
xin cho tôi hiểu được lý Tứ Diệu Dé, do Đức Phật đã giảng và cho được trở thành 1 buc đã 
diệt lòng tham muốn!. 14) Các bậc thánh nhân không có sợ sự chết. 15) Trước kia tôi chưa 
từng thấy những con bạch tượng hoặc những con ngựa xanh. 16) Do sự bố thí pháp này, cầu 
xin cho được thành một bực toàn giác! 


Bài Học Thứ 21. Hình Thức Không Biến Thé (Avyaya) 


Một avyaya là hình thức vẫn giữ nguyên trong tất cả, không chịu ảnh hưởng của sự thay 
đối nào trong số, giống và cách. 


Có hai loại avyaya là: upasagga và nipàta. Một upasagga (tiép đầu ngữ) là một tiếng không 
biến thé nó có một ý nghĩa riêng biệt và khi nào đó nó đứng làm tiếp đầu ngữ cho một danh 
từ hay là một động từ thì nó thường đổi ý nghĩa chánh của nó. Những tiếp đầu ngữ này nó 
tương đồng với tiếp đầu ngữ của Latin và tiền trí từ của Anh. Một nīpāta là một tiếng không 
biến thé nó có thé đứng trước hoặc sau một tiếng khác. Những nipãta gồm có như trạng từ, 
một phân nhỏ (particles) liên tục từ và tán thán từ của Anh: 


Tiếp đầu ngữ: upasagga 

Có 20 tiếp đầu ngữ trong tiếng Pali 

1. 4: cho đến, đến khi, xa đến chung quanh, trái ngược lại, 
Nhu: āpabbata: cho dén tảng đá. Aharati: đêm đến, harati: mang đi, lây đi. Agacchati: đến, 
gacchati: di. 

2. Abhi: dén, dén noi, dén truóc, phía truóc, cao, lón, qua khói, riéng biét. 
Abhigaccati: di dén gân, di dén trước. Abhikkamati: di phía trước. Abhidhamma: giáo lý cao 
siêu (vi diệu pháp). Abhiññã: sự hiệu biệt cao siêu hay đặc biệt (thân thông). Abhijānāti: thây 
rõ, giác ngộ. Jānāti: hiệu biệt. Abhibhavati: vượt qua, hơn, tháng. Bhavati: là, duoc. 
Abhimukha: hướng mặt vé phía. Abhimangala: lê đặc biệt, hay cao quý. 

3. Adhi: ở trong, ở trên, vượt qua, lớn, to, quá độ. 
Adhivasati: ở trong. Adhisessati: muôn, sẽ nām ở trên. Adhititthati: đứng trên. Adhibhi: chúa, 
thây chủ. bhũ: là, được. Adhibhüta: thăng, hơn, làm chủ tình hình. Adhisila: giới cao thượng. 
Adhisita: tỏ, lạnh quá. Adhigacchati: di lên trên, đắc dën, đoạt được. 

4. Anu: kê sau, như, phía sau, dài theo, phía dưới, dưới quyền, tùy theo. 

Anugacchati: di theo sau. Anunayaka: phó, phụ tá, thứ trưởng (của một chức vụ). Anurājā: 
vua kế vị, phó vương. Anulomato: nương theo, chiều theo với. 


5. Apa: xa, từ, rời xa. 
Apa sālāya: từ nhà (họp, trọ). Apagacchati: di xa, đi mất. Apavāda: quở trách, mắng nhiéc. 
Vada: lời nói. 


6. Api có khi thu lại là pi: qua khỏi, gần. 


VĂN PHAM PĀLI 45 





Apidhāna, pidhāna, pidahana: cái nāp, nón, bao, bia. 
7. Ati: quá, qua khói, qua bên kia, quá độ. 


Atisundara: lich sự, đẹp quá. Atikkamati: di qua khỏi, vượt qua. Atigacchati: thắng lớn, vượt 
qua. 


8. Ava: thường thâu ngăn lai O: thấp, dưới, xa, rời. chung quanh. 


Avakkamati, okkamati: bước xuống, đi xuống. Avaharati: lẫy đi, dẹp đi. Avajanati: khinh bi, 
miệt thị. Janati: hiệu biệt. Avamaññati: khinh khi dén. Avabodha: toàn giác, hiệu hêt. 
Avacarati: di ngang qua, thâu qua. 


9. Du: xáu, khó khán, khó só. 
Duggati: cánh khó. Duddama: khó day. Duranubodha: khó hiéu, khó lành hói. 
10. Ni: rời xa, ở trong, trong, duói, tháp, thoát khỏi, phía đưới, lớn, thiếu, không có . 


Nigacchati: di xa, di mát dạng. Nikkamati: khởi hành, di xa. Nidahati: nằm một bên. Nirāhāra: 
không có vật thực, nhin đói. Nicaya: gom lại nhiêu, chát đông, tích trữ. Nigama: chợ, châu 
thành. Nikhanati: đào vô, chôn. Nivattati: ngưng lại, thôi, thói lui. 


11. Nr: xa, rời, không, ngoài ra, trừ ra. 


Niharati: lây di, kéo ra ngoài. NTroga: vô binh, mạnh khỏe. Nirasa: vô vi, không có nhựa, khô 
khan. 


12. Pa: trước, phía trước, ở trong, chủ, lớn. 


Pabala: mạnh dan quá. Payati: đi tiến đến trước. Pakkhipati: tháy vào, dé vô. Pakkamati: di 
ra, đi xa. 


13. Parā: xa, rời, một bên, lui lại, ngang với. 


Parābhava: xa với bản thể, sụp đồ, suy đồi. Parājaya: thua bại, không thắng. Parakkamati: có 
găng, đem hét sức minh vào. 


14. Pari: chung quanh, lói chüng, tron ven. 


Paridahati: dé lén, don, mang lên. Paridhāvati: chạy theo. Parikkhipati: thāy, bao chung quanh. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sach. 


15. Pati: thường đổi lại là pati: thêm nữa, trở lai, thói lui về hướng. 


Patikkamati: bước lui lại, rút lui. Patideti: cho lại, trả lại. Pativadati: trả lời. Patilomam: hướng 
về phía sau. Patisotam: ngược dòng nước. Patirüpam: phái rôi, được rói, giả đò, giá mao. thích 
nghi rói. Patiraja: vua chóng dói. Patilekkhana: thu trá lói. 


16. Sam: vói, cüng chung lai, tu minh. 
Sambuddha: tự mình tỏ ngộ. Samāgacchati: cùng đến, hội họp. Sameti: gặp nhau, họp nhau 
lại. Samharati:gom lai, xêp lại. Samkhipati: đặc lại, thảy gom lại. Sangaha: gom góp lai. 
Sammukha: đôi diện với. 

17. Su: tốt, đẹp, toàn hảo, cao quí. 


Sugati: nhàn cảnh. Sujana: người lành, tốt. Sudesita: thuyết hay. Subhāvita: thực hành tốt dep. 
Sudbbala: yêu đuôi lắm. Sukara: dễ làm. 


18. U: trên, ở trên, xa ra. 


VĂN PHAM PĀLI 46 





Uggacchati: mọc lên (mát tráng, mặt trời), đứng lên. Ucchindati: cắt rời ra. Uttarati: leo lên, 
đi lên. Udaya: mọc lên, khởi đâu. 

19. Upa: gần, về hướng, kế đó, ở một bên, phụ tá, phía đưới, thiếu, không có, mạnh dạn. 
Upagacchati: đi gần. Upasākhā: nhánh cái (ở chính giữa). Upadhāvati: chay lên đến. Uparājā: 
đông cung thái tử, phó vương. Upakanna: ở trong 10 tai. Upakaddhati: kéo xuóng. Upādāna: 
cô châp, dính mắc, bám níu chắc. 

20. Vi: ngoài ra, riêng ra, không, ra khỏi, riêng biệt, chung quanh, tỏ rõ, khác nhau, đối chiếu 
VỚI. 


Vimala: không nho bán, không ten, sét. Vibhava: thế lực, sức lực, vô sắc, thoát khỏi sắc tướng. 
Vigata: riêng biệt, bién mát. Vicarati: di ta bà. Visoka: khỏi buôn râu, mên thương. Vikkhipati: 
chay toán loạn, rải rác khắp nơi. Vipassati: thây rõ. Visama: không băng nhau, không in nhau. 
Vicchindati: cát rời ra. Vimutti: hoàn toàn giải thoát. Viloma: ngược lại, trở lai. Vimukha: trở 
mặt, quay mặt chó khác. Vyakaroti: giải nghĩa, trân thuyêt. 

Trong những tiếp đầu ngữ trước đây trừ những chữ như abhi, anu, pati, và pari có khi dùng 
phía sau tiéng (thành tiếp vĩ ngữ). 

Thường phu âm di theo sau du, ni, và vi phải thêm bằng hai. Nếu phu âm mà có hơi ra 
thì 1 phụ âm đâu được đôi lại cũng băng 1 phụ âm không có hơi ra. 

Trước mẫu âm chữ r được thêm vào như trường hợp của chữ du, ni; còn thêm chữ d vào 
trường hợp của chữ u và chữ y trong trường hợp chữ vi. 


Bài làm thứ 21 

A. 1) Mã nivatta abhikkama. 2) Puttadhītuhi mātāpitaro yathāsatti sangahetabba. 3) 
Idhagacchatha, bhikkhavo, yathavuddham vandatha. 4) Sacepi dujjana yāvajīvam sujane 
bhajeyyum tesam kocipi athho na bhaveyya. 5) Sudesitam Buddhadhammam ugganhami 
yathabalam. 6) Sabbe devamanussa manusaloke và devaloke và yathakammam uppajjanti. 7) 
Tavaham Palibhasam ugganhami. Api ca kho pana tassa bhasaya patilekhanam likhitum vàya- 
mani. 8 Tassantevasika gamanigamesu vicaritvà suriyodaye nagaram sampapunimsu. 9) 
Senapatiputto anupubbena tassa ratthe senapati ahosi. 10) Iti hetam vi janahi pathamo so 
parabhavo. 11) Duranubodham abhidhammam yathabalam pandita-sotunam desetum vattati. 
12) Uparājā patirajanam abhibhavitum upanagaram gato. 13) Sattasattaham so nirāhārova 
vane vasi. 14) Mahasettino corabhayena yathasukham na supimsu. 15) Attahi kira duddamo. 


B. 1) Phó Vương trở thành Vua trong lúc thuận tiện. 2) Các anh phải ngồi theo thứ tự của 
người trưởng lão. 3) Khi mặt trời vừa mới lặn thì chúng nó vừa đến cùng một lúc ở ngoại ô. 
4) Những người chóng phải đối đãi với vợ và con tùy theo khả năng của họ. 5) Người thiện 
và kẻ ác không khi nào đến một lượt. 6) Tôi sẽ ráng ở một mình (không lấy vợ) cho đến khi 
nào tôi còn sóng. 7) Không nên ngủ sau bữa án theo ý muốn. 8) Nó còn dang học Vi diệu 
pháp. Nhưng vậy nó sẽ có gắng giảng giải lại tùy theo sức của nó. 9) Này các trẻ con! Tôi sẽ 
hỏi các cậu bây giờ, các cậu phải trả lời theo thứ tự. 10) Học trò theo thầy chúng nó tùy theo 
khả năng. 11) Lāy những cái gi anh cần dùng và đi xa khỏi nhà này. 12) Những người tốt 
không nên khinh khi những nam và nữ ác xấu. 13) Thật vậy tâm thật là khó dạy. Tuy nhiên 
người trí thức thắng phục nó từ bực. 14) Khi mặt trăng mọc thì sự tối tăm tan mất. 15) Người 
mạnh khỏe không có ăn và ngủ theo ý muốn. 


VĂN PHAM PĀLI 47 





Bài Thứ 22. Chuyển Hóa Danh (Taddhita) 

Những tiếng hop thành bằng cách thêm tiếp vi ngữ vào ngữ căng của danh từ, hinh dung 
từ, hoặc phát nguyên từ v.v...đều gọi là chuyển hóa danh. Có vài trong những chuyên hóa 
danh này coi như là danh từ và hình dung từ đều phải chịu sự biến thé hết thảy. Có vài tiếng 
khác được ké nhu là không biến thé. Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ dùng trong nhiều nghĩa khác 
nhau như: 


1. A dùng trong nghĩa sở hữu, chuyên hóa v.v... trong trường hop này mẫu âm ở đầu phía 
rước, nêu không phải theo sau băng 2 phụ âm, thì được thay thê vuddhi. 
Như: Paññã + a = pañña: người có trí tuệ. Saddhā + a = Saddha: người có đức tin. Vasittha + 
a = vāsittha hay vasittho: con trai của dòng. Vasittha — Vasittha — Vāsitthī: con gái của dòng 
Vasittha. Vasittham: dòng Vasittha. 


2. Ika dùng trong nghĩa thuộc vé..., hỗn hop vói..., sự gặp tréo mặt nhau, thạo rành vé..., 

có liên hệ trong v.v..., trong trường hop này màu âm ở trước cũng duoc thay thé, nêu không 
theo sau băng 2 phụ âm. 
Dhamma + ika = dhammika: người thiện, chánh dáng. Kāyā + ika = kāyika: thuộc về thân 
thé. Nagara + ika = nagarika thuộc về người thành thị. Loka + ika = lokika: thuộc vé thê tục. 
Lona + ika = lonika: có trộn muói. Nāvā + ika = nāvika: thủy thủ, người di trên thuyên. Magga 
+ ika = maggika: người đi đường, lộ hành. Vinaya + ika = vinayika: người học luật. 
Bhaņdāgārra + ika = bhandagarika: thủ quỹ, người giữ tài sản. 

3. Ima và iya cũng dùng trong nghĩa thuộc về. 

Anta + ima = antima: cuối cùng. Majjha + ima = majjhima: chính giữa, trung tâm. Loka + iya 
= lokiya: thuộc vé phàm tuc, phân đời. 

4. I, ika, ima, mantu, vantu và vĩ cũng dùng trong nghĩa sở hữu chủ. 

Danda + 1 = dandi: người có cây gậy. Chatta + 1 = chattī: người có cây dù. Putta + ika = 
puttika: người có con. Danda + ika = dandika: người có cây gậy. Dhiti + mantu = dhitimantu: 
can dám. Puta + īma = puttima: người có con. Bandhu + mantu = bandhumantu: người có 
nhiêu bà con. Guņa + vantu = guņavantu: đức hanh. Medhā + vĩ: medhāvi: người có trí tuệ. 

5. Maya dùng trong nghĩa làm bằng như: 

Aya + maya = ayomaya? làm bằng sắt. Dãru + maya = dãrumaya: làm bằng gỗ. Mana + maya 
= manomaya: do tinh thân do tâm. Rajata + maya = rajatamaya: làm băng bac. Suvanna + 
maya = suvannamaya hay sovanna maya: làm băng vàng. 

6. Tà dùng trong ý nghĩa tập hợp, trạng thái, khả năng. Những chuyển hóa danh nhu vậy 
thường thuộc về nữ tính (giông cái). 

Gāma + tā = gāmatā: sự kết hợp những làng. Jana + tā = janatà quần chúng, dân sự. Bala + tā 
= balata: ngu dại, còn ngây tho. Dhamma + tà = dhammata: trạng thái của vạn vật, thiên nhiên, 
thói thường. Manussa + tà = manussatā: nhân loại. 


25 Có khi tiếng “bhãvã' cũng có nghĩa là trạng thái thiên nhiên; nếu nói liền với tiếng khác như: purisabhāva: trạng thái 
nam nhị, itthibhava: trang thái nữ nhi. 


VĂN PHAM PĀLI 48 





7. Tta và ya cüng düng trong y nghia trang thái, khà náng. Nhüng chuyén hóa danh này 
hợp thành trung tính. Trong trường hop của ya màu âm ở trước phải thay thê, nêu nó không 
có theo sau băng 2 phụ âm. 

Aroga + ya = arogya: vô binh, mạnh khỏe. Bāla + ya = balya hay + tta = balatta: ngu si, còn 
ngây thơ. Manussa + tta 2 manussatta: nhân loại. Nila + tta = nilatta: sự xanh, trang thái xanh. 
Pandita + ya = panditya hay pandicca: trí tuệ, thông minh. 

8. Tara và iya đều cần dùng dé tỏ ra sự so sánh cáp bực; còn tama và ittha thì so sánh cấp 

bực cao cả, như: 





Theo thông thường So sánh So sánh tối cao 
Bala: trẻ, ngu dại. Balatara: ngu quá. Balatama: ngu hết sức. 
Dhamma: hiền đức. Dhammiya: hiền quá. Dhammittha: hiền hết sức. 
Guna: ân đức. Guniya: có đức quá. Gunittha: có đức tối cao. 
Medha: sáng suốt. Medhiya: sáng suốt quá. | Medhittha: thông minh hết sức. 
Paņīta: cao quí. Paņītatara: cao quí quá. Paņītatama: cao quí tột bực. 
Appa: nhỏ, ít. Appatara: nhỏ quá. Apptama: nhó xíu 
Kana: trẻ. Kaniya: tré quá. Kanittha: trẻ hết sức 
Pasattta: tốt. Seyya: tốt quá. Settha: tốt hơn hết. 
Vuddha: già. Jeyya: già quá. Jettha: già hon hét. 








9. Ka thêm sau tiếng dé chi vé một nhóm, một toán. Những chuyên hóa danh này lấy theo 
nam tính hoặc trung tính. 


Eka + ka = ekaka: một nhóm, hợp lại, một nhóm độc thân. Dvi + ka = dvika: 2 nhóm, 2 khóm, 
nhị nguyên. Catu + ka = catukka: 4 nhóm, 4 khóm, tứ nguyên. 


10. Kkhattum tiếp thêm phía sau dé chỉ về số máy làn. 
Eka + kkhattum = ekakkhattum: một lần. Dvi + kkhattum = dvikkhattum: 2 lần. 


11. Dhā thêm phía sau những số, còn so và thà sau những tiếng khác làm thành trạng từ 
phân chia. 


Eka + dhā = ekadhā: trong một đường lối. Pañca + dhā = pañcadhã: 5 lần, trong 5 cách đường 
lối. Badu + dhà = bahudhā: nhiều lần, nhiều đường lối. Attha + so: atthaso: tùy theo ý nghĩa. 
Sabba + so: sabbaso: trong mọi đường lối. Añña + thã: aññathã trong đường lối khác, một 
cách nhau. Sabba + tha: sabbathā: trong mọi cách. 


Hai loại sau cùng (10 và 11) của chuyển hóa danh được ké như là không biến thé. 


Nên hiệu ràng có vài su so sánh và so sánh tôi cao băng cách phôi hop tiêp đâu ngữ ativa 
và ativiya vào tiêng thường theo thứ tự. 


Bài làm thứ 22 

A. 1) Raja bhavatu dhammiko. 2) Socati putthi puttima. 3) Tava pandiccena mama kim 
payojanam? 4) Aham mama mātāpitare sada dvikkhattum vandāmi 5) Manussattampi 
lābhitvā kasma tumhe puññam nakarotha? 6) Eso saddho dāyako sabbadā silam sammā 
rakkhati. 7) Sabbesu devamanussesu sammā sambuddho pana settho hoti. 8) Imesam dvinnam 
savakanam ayam pana jeyyo seyyoca hoti. 9) Tasmim āpane vānijo darumaya bhandani na 
vikkinati. 10) Yo saddho vã pañño và yam yam desam gacchati so tattheva püjito hoti. 11) 
Maharañño kanitthaputto imasmim atthe settharaja bhandāgāriko hoti. 12) Amhakam 
antevāsikānam kaniyo pana venayiko, kanittho pana abhidhammiko. 13) Lokiyajana 


VĂN PHAM PĀLI 49 





puññapäapam katvā sugatiduggatīsu uppajjitva bahudha kayikasukhadukkham bhufijanti. 14) 
Tesam saccena silena khantimettabalena ca — Te pi tvam anurakkhantu —arogyena sukhena 
ca. 


B. 1) Cái gi làm cho đời anh được tốt đẹp, nếu anh không làm tốt đẹp (lành) cho kẻ khác? 
2) Mỗi sự hành vi của thân đều do tâm cả. 3) Anh lớn hơn hết nó là một người trai có đức 
hạnh hơn hết ở trong trường. 4) Đám đông công chúng đã hợp bằng nhiều cách khác nhau. 5) 
Mạnh khỏe là của cải quí nhất. 6) Chi có Đức Phật mới hiểu biết được tất cả đường lối thiên 
nhiên của một vị Phật. 7) Tôi đã đi thăm anh thủ quỹ nhiều lần. 8) Tất cả tàu đều không phải 
làm bằng sắt. 9) Lợi ích chi những đồ cần thiết của đời đến các thầy tỳ khưu và tỳ khưu ni? 
10) Nó khuyên nhủ tôi đủ cách dé cố gắng cho thành Phật. 11) Tôi đã viết thư cho y hai làn, 
nhưng mà nó không có gởi trả lời cho tôi một lần nào cả. 12) Em trai út tôi là một đứa có trí 
hơn tất cả mọi người. 13) Những người đức hạnh và trí tuệ thật là ít có. 14) Những giường 
làm bằng cây tốt hơn giường sắt. 


Bài Học Thứ 23. Chuyển Hóa Danh Ngôn Ngữ (Kitaka) 


Những tiếng phối hợp bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào nguồn gốc ngữ ngôn gọi là Kitaka. 
Có rất nhiều tiếp vĩ ngữ như vậy dùng trong nhiều ý nghĩa khác nhau. Đây có ít tiếp vĩ ngữ 
cần thiết như: 


1. A được thêm vào phía sau của ngữ căn biến thành danh từ trừu tượng nam tính, ám chi 
vé người hoặc đô vật. Màu âm đứng trước được thay thê chữ khác. 


Như: Bhũ + a = bhava: trở thành, đời sống, tự nhiên, điều kiện. Budha + a + bodha = sự hiểu 
biệt, giác ngộ. Dusa + a = dosa: sự sân sĩ, oán ghét. Ji + a = jaya: thăng trận: Khi + a = khaya: 
hư hoại, tiêu diệt. Lubha + a = lobha: tham lam, ái duc. Muha + a = moha: si mê, lâm lạc. Pata 
+ a = pāta: té, rớt. Pada + a = pada: chân, căng. Ruja + a = roga: bệnh hoan. 

2. A cũng dùng thêm vào ngữ căn khi những tiếng phối hợp dé bó túc cho nó đứng phía 

trước. Tiêng chuyên hóa ngôn hop thành nhu vậy là phôi hop phía sau với tiêng trước. Màu 
âm đứng trước của ngữ căn có nhiêu khi phải thay thê. 
Anam + dã + a = annada: người cho vật thực, thí chủ. Balam + dã + a = balada: người cho 
sức lực (người cho vật thực). Dhammam + dhara + a = dhammadhara: người thông thạo giáo 
lý. Dinam + kara + a = dinakara: làm ra ngày (là mặt trời). Kumbham + kara + a = 
kumbhakara: người thợ làm đô gôm (băng đât). Ratham + kara + a = rathakara: thợ đóng xe. 
Mala + kara + a = malakara: thợ kêt hoa. 

3. A cũng dùng thêm vào ngữ căn, khi những tiếng khác không phải dé bó túc mà đứng 

trước nó. Có khi vân sau cùng phải bỏ trọn. 
Pādena + pā + a = pādapa: cây cói (nghīa chính lā uóng vói chán). Bhujena + gamu + a = 
bhujaga: con rān (đi uốn quanh queo). Kammato + jana + a = kammaja: sanh ra do nghiệp. 
Vana + cara + a = vanacara: di trong rừng. Vārimhi + jana + a = vārija: sanh dưới nước, thủy 
cām. 

4. Trong trường hợp của aka thì mẫu ām đứng phía trước của căn ngữ thường phải thay 
thế, nếu ngữ căn có một vần mà cuối cùng bằng a thì thêm vào y và những chữ cuối cùng 
bằng i và u thì dëi lại aya hay ava trước tiếp vĩ. Aka và tu thêm vào ngữ căn dé ám chỉ nhân 


VĂN PHAM PĀLI 50 





vật của sự thực hành. Trong chữ tu mẫu âm đứng trước của những ngữ căn một vān thi phải 
thay thé và vần cuối cùng có nhiều khi đổi ra chữ t như: 
Dã + aka = dàyaka: người hộ độ, người cho. Ni + aka = nãyaka: lãnh tụ, lãnh đạo. Sa + aka = 
savaka: thinh văn, đệ tử. Bhuji + aka = bhoJaka: người ăn. Gamu + aka = gamaka: người di. 
Jana + aka = janaka: cha (người sản xuất). Kara + aka = karaka: người làm, công nhân. Dã + 
tu = dãtu: người cho, thí chủ. Ni + tu = netu: lãnh đạo. Su + tu = sotu: thính giả, người nghe. 
Nã + tu = ñãtu: người hiểu biết. Bhara + tu = bhattu: người chồng (người giúp đỡ). Gamu + 
tu = gantu: người di. Kara + tu = kattu: người làm, đương sự. Vãcã + tu = vatu: thuyết gia, 
người nói. 

5. Ana và ti cũng thêm vào ngữ căn biến thành trung tính và nữ tính của những danh từ 
trừu tượng theo thứ tự. Như: 


Dã + ana = dãna: sự cho, vật cho của bó thí. Ni + ana = nayana: dẫn đầu. Su + ana = savana: 
sự nghe. Gamu + ana = gamana: sự di. Kara + ana = karana: sự làm. Mara + ana = marana: 
su chét. 

Trước chữ ti có nhiều khi vần cuối cùng của ngữ căn cũng bó bớt và có khi nó cũng đổi lai 
băng f. 
Gamu + ti = gati: điều kiện sanh, cảnh giới đi đến (sanh). Gī + ti = giti: bài hát, ca. Muca + ti 
= mutti: thả ra, thoát khỏi. Pa + ti = piti: sự uông, hy lạc. Ramu + ti = rati: dây cột trói, sự 
quyên luyên, đùa gon, giải trí, thê thao. Sara + ti = sati: sự ghi nhớ, trí nhớ. Su + ti = suti: sự 
nghe. Thà + ti = thiti: trạng thái. Thu + ti = thuti: sự khen ngợi. 

6. Aniya và ya được thêm vào ngữ căn có nghĩa là bắt buộc, đáng làm xứng với. Néu ngữ 
cán sau cùng là a thì tiép vĩ ngữ ya đôi lại là eyya. 


Kara + anīya = karanTya”5: phận sự phải làm. Pā + anīya = pānīya: nên uống, uống được (nước 
uống). Pũja + aniya: pũyanTya: đáng cúng dường. Su + aniya = suvaniya: dáng, nên nghe. Dã 
+ ya + eyya = deyya: nên cho, đáng cho. Gãha + ya = (gahya: trở nên) gayha: nên lấy. Ñã + 
ya + eyya = ñeyya: phải biết, bắt buộc phải hiểu biết. Pā + ya + eyya = peyya: có thé uống 
được, nên, đáng uống. 





Có vài hình thức bất thường như: 
Bhuji + ya = bhojja: nên ăn, có thể ăn được. Mada + ya = majja: đáng làm cho say, có chất 
say. Khada + ya = khajja: án được, căn nhai được. Garaha + ya = gãrayha: đáng quở trách, 
rây la. Vada + ya = vajja: đáng nói ra (tội lỗi). Yuja + ya = yoga: thuận tiện, phù hop. 

7. I và ana được thêm sau ngữ cán trong ý nghĩa sắp đặt, chuẩn bị, trong thói quen của. 
Màu âm ở trước phải thay thê. 
Brahmam cara + ī = brahmacārī: bậc phạm hạnh người quen hướng về đời sóng cao thượng 
(lā độc thân của người hành đạo). Dhammam vada + ī = dhammavādī: người quen giảng giải 
về dao lý. Saccam vada + 1 = saccavādī: người sàn sàng nói sự thật, chân lý. Sadhu sila + ī = 
sādhusīlī: người có đức tính tót tự nhiên. Papa kara + 1 = pāpakārī: người ác, người chi làm 
điêu ác. Kudha + ana = kodhana: sự sân hận, người hay sân. Bhãsa + ana = bhãsana: già 
chuyện, nhiêu lời, nói dài dòng. Ghusa + ana = ghosana: ôn ào, lớn tiêng. Kampa + ana = 
kampana: chuyên động, rung rinh. 


? Sau r chữ n thuộc về răng thì đổi lại n giọng mũi. 


VĂN PHAM PĀLI 51 





8. Nhüng vi bién cách mà được coi nhu chuyển hóa ngôn phối hợp do thêm chữ tum vào 
ngữ căn, đều phối hop với kama trong ý nghĩa của sự ước ao, mong mỏi, bằng cách bỏ hắn 
chữ m niggahita ra. Những động từ về ước muốn đều bién thé gióng như những tiếng phối 
hợp từ như: 


Bhufijitum + kama = bhufijitukama: muôn ăn, ước mong được án. Bhufijitukamena: do người 
muôn ăn. Bhufijitukamassa: dën người muôn ăn. 

Nên hiệu răng những vi biên thé và tât cả các loại phân từ đã giải xong cũng đêu kê nhu 
Kitaka (chuyên hóa ngôn). 


Bài làm thứ 23 

A. 1) Kim dado balado hoti — kim dado hoti vannado. Kim dado sukhado hoti — kim dado 
hoti cakkudo. 2) Ananado balado hoti — vatthado hoti vannado. Yanado sukhado hoti — dipado 
hoti cakkhudo. 3) Maggo atthi maggiko natthi, gamanam atthi gammako natthi, kammam 
atthi karako natthi. 4) Dhammapīti sukham seti 5) Dhammacārī sukham seti — asmim loke 
paramhica. 6) Sabbapāpassa akaranam. 7) Papanam akaranam sukham. 8) Sabbadannam 
dhammadanam jināti, sabba rasam dhamma — rasamjinati — Sabbaratim dhammaratim jināti 
— Tanhakkhayo sabbadukkham jināti. 9) Yo sāvako kayenavacaya vã cetasā và kiūcīpi. Panam 
kammam na karoti so hoti Dhammadharo Dhammavadī. 10) Tava thutīyā me payojanam 
natthi. 11) Saccavadino sada pūjaniyā honti. 12) Sampattivipattisu akampanacitto hoti. 13) 
Sādhusīlī — sāvakā dhammasavanatthaya gantu kama nagarato nikkhamimsu 14) 
Bhāsanadārakā panditehi gārayhā honti. 


B. 1) Do sự diệt tắt lòng tham lam, sân hận và si mê, con người mới được giải thoát. 2) 
Người làm đồ gốm này đang làm những chậu bằng sắt. 3) Những người làm ác và kẻ thiện có 
thê biết được do sự hành vi của họ. 4) Những người thuyết pháp mọi người phải cung kính. 
5) Lợi ích chi sự khen ngợi đến đệ tử của Ông. 6) Tôi không biết đến sự đi và lại của y. 7) Có 
thuốc dé chữa tri những bệnh do tinh thần. 8) Người thợ đóng xe muốn làm một chiếc xe, 
nhưng té từ cây thật cao ở trong vườn y. 9) Ai biết được rằng sự chết sẽ đến ngày mai. 10) 
Với cách đi tôi biết rằng y là người có đức tánh tốt tự nhiên. 11) Lời nói của những người 
chân chánh nên nghe. 12) Người làm tràng hoa này không phải là người ác đâu. 13) Những 
người giảng giải vê giáo lý chân chánh không nên làm điều ác nào do thân, khẩu, ý. 14) Những 
người hộ độ (thí chủ) muốn đi nghe pháp nên đến gần những thinh văn mà mình đã cung kính. 


Bài Học Thứ 24. Luật Lệ Của Sự Nói Liền (Sandhi) 
Sandhi nghĩa là sự nói liền với hai chữ gặp nhau thinh linh. Sự nói liền này có thé thay thé 
bỏ bớt hay thêm vào, v.v... 
Trong tiếng Pāļi có 3 loại nói liền là: sara sandhi: nói liền với mẫu âm; vyañjana sandhi: nói 
liên với phụ âm; niggahita sandhi: nôi liên với (giọng mũi) chữ m. 
A. Cách nói liền với mẫu ám. 
1. Khi 2 mẫu âm gặp nhau, thường thì mẫu âm phía trước phải bó. Nhu những chữ sau: 
Loka + agga = lokagga: chúa tế cõi đời. Paññã + indriya = paññindriya: tuệ căn khả 
năng. Tini + imābi = tinimàni: 3 cái này. Sabbo + eva = sabbeva: cho tât cả. 


VĂN PHAM PĀLI 52 





2; 


Có khi tiếng mẫu âm theo sau phải bỏ, nču đi trước nó bằng một mẫu âm không giống 
nhau. 

Chàya + iva = chãyãva: giống như cái bóng (mát). Iti + api = itipi: thật như vậy. Pãto + 
eva = pãtova: thật sớm, hừng đông. 


. Khi mẫu âm phía trước không gióng nhau đã bỏ thì mẫu âm theo sau nhu i và dài hay 


ngắn đều thay thé băng e và o theo thứ tự. 


U pa + eto = upeto: tiếp theo. Suriya + udaya = suriyudaya hay là suriyodaya: mặt trời 
moc. 


. Khi mẫu âm phía trước bị bỏ thi mẫu âm theo sau có khi phải kéo dài ra. 


Buddha + anussati = buddhãnussati: niệm Phật. Gacchami + iti = gacchamiti: rằng tôi 
di. Bahu + upakāro = bahüpakaro: giúp đỡ nhiêu lăm. Sace + ayam = sacayam: nêu cái 
này. Idāni + aham = idanaham: bây giờ cái này. 


. Có khi máu âm phía trước được kéo dài ra, khi mà mâu âm theo sau bi bỏ. 


Lokassa + iti = lokassati: như vậy cõi đời. Vi + atikkama = vitikkama: sự vi pham. Sadhu 
+ iti = sadhüti: tót như vậy. Jivitahetu + api = jivitahetüpi: dù cho vì lý do mang sóng. 


. Khi te, me, ye mà theo sau băng một mẫu âm, thi y có khi được thay thé cho mẫu âm sau 


của nó. 
Me + ayam = myāyam: cái này do tôi. Te + aham = tyaham, tyāham: tôi đến anh. Ye + 
assa = yyassa, yyässa: những cái đó cho y. 


. Khi ij, i và u, o mà theo sau băng một máu âm không giông nhau thi y và v có khi phải 


được thay thế cho nó theo thứ tự. 


Vi-ākato = vyākato: tuyên bố. Su-āgatam = svāgatam: hoan nghênh, tiếp rước ân cần. 
Anu-eti = anveti: theo sau, xu hướng theo. 


Ko-attho = kvattho: tốt cái gì, lợi ích chi. So-ayam = svayam, svāyam: cái này nó. 


. Ti của ati, iti và pati, khi theo sau băng một mẫu âm, thi có khi đối lại băng cc như: 


Ati-antam = accantam: một cách quá lố, vượt qua. Ati-eti: acceti: vượt qua, hơn. Ati- 
odāto = accodāto: tráng lăm, quá tráng. 


Iti-etam = iccetam: rằng như vậy. Pati-āharati: paccāharati: dem mang lại. 


9. Abhi theo sau bằng một mẫu âm thì có khi được đổi ra abbha. 


Abbi-uggato = abbhuggato: đã đứng dậy, đã mọc lên. 


10. Adhi theo sau bằng một mẫu âm, có khi đổi ra bằng ajjha nhu: Adhi-āgama = 


ajjhāgama: đắc, đến. 


11. Có nhiêu khi t,d,n,m.y.r,l,» được thêm vào trước một mẫu âm. 


Ajja-agge = ajjatagge: ké từ ngày nay. Atta-attha = attadattha: lợi ích cho mình, tốt đẹp 
cho bản thân. Ito-āyati = itonāyati: đến từ nơi này. Idha-āhu = idhamāhu: họ nói ở đây. 
So-eva = soyeva: chính tự nó. Ni-antaram = nirantaram: không có gián đoạn, liên tiếp 
luôn luôn. Cha-abhiññäã = challabhiñña: lục thông. Ti-aņgikam = tivangikam: 3 yếu tó, 
3 phân tử. 


VĂN PHAM PĀLI 53 





B. Sự nối liền phu âm — Vyañjana sandhi: 


1 


. Màu ām düng truóc mót phu ām có khi phái kéo dài. 


Te-assa = tyāssa: những cái đó cho nó. Muni-care = municare: người trí thức muốn đi. 
Su-akkhato = svākkhāto: giảng giải tôt dep. Jayati-soko = jāyatīsoko: sự buôn râu phát 
sanh. 


. Có khi mẫu âm đứng trước phụ âm được giọng ngăn. 


Yadi-vā savake = yadivasavake: hoặc nếu đối với các đệ tử. Tanha-khayo = tankkhayo: 
diệt trừ lòng tham muôn. 


. Trước một mẫu âm, chữ o sau cùng của sự đi ngược một đại danh từ thi eta và ta được 


đối lại bằng a. 


Eso dhammo - esa dhammo: giáo ly đó. So muni = sa muni: y là bậc trí thức. 


. Phu ám theo sau bằng một mẫu âm có khi được thêm bằng hai lần như: 


A-pamādo = appamado: siêng năng, không dê duôi. Vi-fianam = viññanam: thức, tâm 
trí. 


. Khi một phụ âm có hoi ra mà có hai lần thì phu âm trước được đổi bằng hình thức không 


có hơi ra của một phụ âm như nhau. 


Ni-bhayam = nibbhayam: không sợ, vô úy. Sa-dhammo = saddhammo: giáo lý cao cả. 


. Nói liền với chữ có giọng mũi (m) — niggahita sandhi. 


. Chữ m đứng trước một nhóm phụ âm được đổi lại bằng giọng mũi của nhóm phụ âm 


đồng nhau. 


Tam khanam = tankhanam: trong lúc đó. Sam jāta = safijata: sự sanh. Tam fianam = 
taññãnam: sự hiểu biết đó. Tam thānam = tanthànam: chỗ đó. Aham te = ahante: tôi đến 
các anh. Sam nipāto = sannipāto: sự phối hợp, gặp gỡ nhau. Sambodhi = sambothi: sự 
giác ngộ. Sam mama = sammana: danh dự. 


. Chữ m đứng trước e và h được đổi lai ñ. Trước e phải thêm ñ bằng hai làn. 


Tam-eva = taññeva: chính cái đó. Tam-hi: tañhI: thật cái đó. 


. Chữ đứng trước y có khi được đổi lai ñ, chữ y phía sau bị bỏ và chữ ñ được thay thé 


bằng hai lần như sam-yamo: saññamo: sự thu hút, sự thận trong. 


. Chữ m theo sau băng một mẫu âm có khi được đổi lại băng m và băng d nêu nó đứng 


trước bằng chữ ta và eta như: 


Tam-aham = tamaham: tôi đó. Etam-avoca = etadavoca: cái này nó nói. 


. Có khi chữ m đứng trước mẫu âm bị bỏ. Mẫu âm đứng trước của một tiếng theo sau 


được kéo dài, nêu theo sau không phải là hai phụ âm và máu cuôi cùng của tiêng đứng 
trước bị bỏ. 

A dãsim aham, adāsi-aham, ada's-aham = adas'aham: tôi đã cho. Evam aham, eva-aham: 
ev'aham, ev'aham: nhu váy tói. 


. Có khi chữ m đứng trước một phụ âm cũng bi bỏ. 


Buddhānam-Sāsānam = Buddhānasāsanam: giáo pháp của Đức Phật. 


VĂN PHAM PĀLI 54 





7. Có khi chữ m duoc thêm vào trước một màu âm hay một phụ ām. 


Cakkhu udapadi = cakkhum: nhãn tuệ đã phát sanh lên. Ava siro = avamsiro: dóng dàu 
xuóng, trở ngược đâu. 


8. Có khi mẫu âm theo sau chữ m bị bỏ và chữ m kê đó có giong mũi. 


Idam api = idam pi: cái này cũng vậy. Kim iti = kin'ti: cái el Cakkam iva = cakkam'va: 
gióng nhu bánh xe. 


Bài Hoc Thứ 25. Áp Dung Của Những Cách 
I. Về chủ từ cách — pathamā cách thứ nhất 


1. Chủ từ cách, khi tự minh sử dung dé tỏ ra một hinh thức còn nguyên vẹn của một tiéng 
như: naro: người nam, nārī: người nữ, phalam: trái cây. 


2. Làm chủ từ cho một động từ, dầu ở chủ động hay bị động cũng đều tỏ ra bằng chủ từ cách 
nhu: puriso gacchati: người nam di; Buddhena dhammo desTyate: giáo pháp do Đức Phật 
thuyét ra. 


3. B6 túc từ của những tự động từ cũng tỏ ra bằng chủ từ cách nhu: so rājā ahosi: y trở thành 
một ông vua, eso dārakohoti: nó là đứa con trai. 


II. Hô cách — alapana 


Hô cách đùng dé tỏ ra sự kêu gọi của chủ từ như: putta idh'agaccha! Này con, lại đây! Bho 
Gotama! Này Đức Thây Cù-Đàm! 


III. Đối cách 
1. Đối cách ám chi sự bó túc. 
Aham lekhanam likhami: tôi đang viết một lá thư. 

2. Thời kỳ của thì giờ và sự kéo dài của không gian cũng tỏ ra bằng đối cách 
Idha so temāsam vasi: nó ở đây trong ba tháng. Dvīham atikkantam: đã hai ngày qua rồi. 
Yojanam digho pabbato: trái núi dài một do tuân (16km). 

3. Những động từ hoạt động cũng dùng bằng đối cách. 
So gāmam gacchati: nó di vào xóm. 

4. Những tiếp đầu ngữ bằng anu, pati, pari cũng dẫn đầu bằng đối cách. 
Rukkham anu rukkham pati, rukkham parivijjotate cando: mặt trăng chiếu mỗi cây. 
Yad'ettha mam anu siyā: dù sao phải ở đây cho tôi. Sādhu devadatto mātaram anu: Dé Bà 
Đạt Ta cũng rât tôt với mẹ y. Anu sāriputtam paññavä bhikkhu: Tỳ khuu thua kém Xá Loi 
Phát vé trí tuệ. Saccakiriyam anu pavassi: trời mưa theo sự hành vi chân chánh của y. 
Nadim Nerafijaram pati: gán sóng Nerafijara. 

5. Đối cách có khi cũng dùng nhu trang từ nhu: 


Rājā sukham vasati: ông vua sông một cách hạnh phúc. Sukham supati: ngủ một cách an 
vui. Dukkham seti: sóng một cách khó sở. 


VĂN PHAM PĀLI 55 





6. Có nhiêu khi đôi cách cũng dùng trong nghĩa của chủ động cách, gián tiêp bô túc cách, chủ 
hữu cách và địa điêm cách như: 


Vina dhammam””: không có giáo pháp. Sace mam nãlapissati: nếu nó không nói với tôi. 
Upamā mam patibhati: một sự tương to xảy dën cho tôi. Tam kho pana Bhagavantam: của 
Đức Thé Tôn đó. Etam samayam Bhagava: trong một thuở nọ Đức Thé Tôn... 


7. Ngū cán vasa mà tiép đâu ngữ à, adhi, anu và upa thì dàn đầu nó băng một đôi cách nhu: 


Gāmam āvasati, anuvasati, upavasati: nó ở trong làng xóm. Viharam adhivasati: (y) ở trong 
chüa. 


IV. Phu tá chü dóng cách - tatiya 

Khi trong một câu mà chủ động bị động thi phải áp dung bằng trường hợp này. 
Acariyena potthakam diya'e: quyền sách bị ông thầy cho. Tena katam kammam: sự hành vi 
đã làm do nó. 


V. Phương tiện cách — karana 
1. Phương tiện nào mà sự hành vi được hoàn tất đều tỏ ra bằng phương tiện cách. 


Hatthena kammam karoti: nó làm việc với bàn tay của nó. Cakkhunā passāma: chúng ta 
thây băng con mặt. Nanena sukham labhati: người ta được hạnh phúc do nhờ trí tuệ. 


2. Phương tiện cách cũng còn dùng để tỏ ra như: 
a. Một nguyên nhân hay một lý thuyết. 


Vijjāya vasati: nó sông do nhờ sự học thức. Kammanā vasolo hoti: do sự hành vi mà 
con người trở nên thâp hèn. 


b. Sự tàn phế của thân thé. 
Akkhinà kãno: dui một con mát. 
c. Hinh dung cho mót dác tính. 


Vannena abhirüpo: dep vi màu da (dién mao). Gottena Gotamo: do dóng Gotama. 
Sippena nalakaro: y làm nghé duong thúng rô (duong vi). 

d. Trong thời hạn của thời gian hay không gian mà sự hành vi được hoàn tắt. 
Ekamasena gacchati: tôi sẽ di trong một tháng. Yojanena gacchati: nó di trong một do 
tuân. 

e. Vật giá được mua hay bán. 

Satena kitam: đã mua hết 100. 

f. Quan niệm của sự giống nhau, bằng nhau, vui thích, khả năng, cần dùng, khuyết điểm 
V.V... 

Pitara sadiso: gióng cha. Matara samo: băng me. Manina attho: sự lợi ích của một viên 
ngọc. Kahāpaņena ūno: thiêu một đông kahapana (tiên xưa của An Độ). Dhanena hino: 
bán cùng (không của cái). Vacaya nipuno: có tài nói. 

g. Sự mang vật di do thân thê. 


Sisena bharam vahati: đội vật nặng trên đâu nó. 


27 Có nhiều khi vinà dẫn đầu chủ cách, chủ động cách và phương tiện cách. 


VĂN PHAM PĀLI 56 





3. 


Những tiếng bát bién thé như saha, saddhim (với, hướng dẫn bởi); alam (đủ rồi, ích chi); 
kim (cái gi?) cũng đêu dân đâu băng phương tiện cách. 

Nisidi Bhagavā saddhim bhikkhusanghena: Đức Thế Tôn ngồi chung với tỳ khưu tăng. 
Bhatara saha: chung với anh nó. Alam te idha vasena: anh ở đây có ích chi không? Kim 
me dhanena: của này ích lợi chi cho tôi. 


. Có khi phương tiện cách được dùng như trạng từ. 


Sukhena vasati: sông một cách an vui. 


. Có khi phương tiện cách được cần dùng trong ý nghĩa của đối cách, chủ động cách và định 


sở cách. 
Tilehi khette vapati: nó gieo giống mè trong thửa ruộng. Attanà'va attānam sammannati: 


nó tự lựa chọn lây. Sumutta mayam tena mahasamanena: chúng ta được thoát khói noi vi 
đại dao si ây. Tena samayena: trong lúc ày. 


VI. Gián tiếp bó túc cách — catutthī 


l. 


Gián tiếp bó túc cách được dùng dé tỏ ra người hay vật gi mà được cho. 
Yācakānam danamdeti: nó cho (våt thuc) dên những người ăn xin. Kayassa balam deti: nó 
cho sức khỏe dén thân thê. 


. Ngữ căn ruca: làm vừa lòng; dhara: chịu lây, níu cám lây, đêu dân đâu làm gián tiêp bó 


túc của người được làm vừa lòng, hay câm níu. 
Samanassa rocate saccam: chân lý làm vừa lòng đên người đạo sĩ. Devadattassa 
suvannachattam dharayate: nó câm cây long băng vàng cho Dé Bà Dat Ta. 


. Những động từ ám chỉ vé sự ân hận, ganh ty, khen ngợi, quở trách, chửi rủa và những tiếng 


có ý nghĩa tương đương đều dẫn đầu bằng gián tiếp bó túc, của người đối chiếu chịu ảnh 
hưởng đến mình. 

Tassa kujjha mahāvīra: này dai anh hùng, nên giận nó di! Devāpi tesam pihayati: dù cho 
Chư Thiên cũng quí trọng những người ấy. Dujjanā guņavantānam usüyanti: kẻ ác thường 
ganh ty với người thiện. Buddhassa silaghate: nó tán dương Đức Phật. Nidanti 
bahubhãninam: chúng nó quở trách những người nhiều chuyện. Mayham sapate: nó chửi 
tôi. 


. Gián tiếp bó tác của những động tir nhu: dang nói, tuyên bó, day dỗ, giảng thuyết, gởi di, 


dang viét v.v... 
Te vejjassa kathayimsu: chúng đã nói chuyện nó dén bác sĩ. 


. Địa điểm hoặc thì giờ, nơi mà địa điểm hoặc thì giờ khác được đo lường đều áp dụng bằng 


chủ động cách. Về khoảng cách của không gian thì dùng chủ cách hay là định sở cách và 
khoảng cách của thời gian thì dùng địa điểm cách. 

Nagarasmā catusu yojanesu araññam: rừng ở cách xa từ Châu thành bón do tuần. Gāmasmā 
aramo yojanam: chùa ở xa làng (xóm) một do tuần. Imamhā māsasmā paūcamāse atikkante: 
ké từ đây khi nām tháng đã qua. Ito kappasahasse: một ngàn kiếp (quà địa cầu) kå từ đây. 


. Có vài tiép đâu ngữ và vi biên thê cũng dân đâu băng chủ động cách. 


Ā: cho đến, à pabbatā khettam: từ đây cho đến núi dá là ruộng. Apa: xa từ, apa salàya 
āyanti: chúng đến từ phòng khách (nhà lớn). Pati: giống, trao đổi vé, buddhasamā pati 
Sãriputto: giỗng như Đức Phật là Xá Lợi Phất. 

Ghatam'assa telasmā patidadāti: nó cho y sữa ya-ua dé đổi lại dầu. Pari: xa từ, ngoài ra. 
Paripabbatà devo vassati: trời mưa trừ ra trên núi. Adho: phía dưới. Adhara adho: phía dưới 
đống. Nãnã: khác nhau, riêng ta. Te bhikkhũ nãnã — kulã: những tỳ khưu ấy từ gia quyến 


VĂN PHAM PĀLI 57 





9. 


(dòng giống) khác nhau. Rite: ngoài ra. Rite saddhammā kuto sukham: ngoài giáo lý cao 
quý, ở noi nào được su an vui? Vina: ngoài ra. Vina dhamma: ngoài giáo pháp ra. Uddham: 
phía trên. Uddhammā pādatalā: từ mát đất lén trên bàn chân. Upari: trên. Upari gangāya: 
phía trên sóng. Yàva: cho đến. Yàva brahmalokà: cho đến cõi Trời Phạm Thiên. 


. Chủ động cách có khi cũng dùng ám chỉ sự so sánh. 


Dãnato silam'eva varam: giới hạnh thật là cao quý hơn sự bồ thí. Silameva sutà seyyo: giới 
hạnh cao quý hơn sự học thức. 


: Chủ động cách có khi cung dùng trong y nghĩa của phương tiện và định SỞ cách. 


vô minh diệt tắt thì hành vi diệt tắt theo. Puratthimato: từ hướng đông. 
Có nhiêu khi đôi cách và chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của chủ động cách. 
Kim kāranam: bởi lý do nào? Tam kissa hetu: bởi nguyên nhân nào? 


10. Có nhiều khi chủ động cách được dùng sau những danh từ trừu tượng phối hợp từ quá 


khứ phân từ trong ý nghĩa của bởi vì, nhân vì. 
Kammassa katattā: vi ly do dà làm việc ây. Ussannattā: bởi vì đã xảy ra, nôi lên, mọc lên. 


VII. Chủ hữu cách — chatthī 


1. 


2. 


Chủ hữu cách dùng dé ám chi quyên sở hữu. 

Buddhassa dhammo: giáo pháp của Đức Phật. Rukkhassa chāyā: bóng mát của cây. 

Chủ hữu cách cũng dùng dé ám chỉ sự liên quan giữa hai vật. 

Pupphānam rāsi: một đồng bóng. Bhikkhũnam samüho: đông tăng chúng, đám đông ty 
khưu. Meghassa saddo: tiếng trời gàm. Suvannassa vanno: màu cüa vàng (bac). Padassa 
ukkhepanam: đưa chân lên. Lokassa hito: su lợi ích cho đời. 


. Những người và vật có liên quan đên vua, chúa, thây và bậc cao cả v.v... cũng dùng với 


chủ hữu cách. 
Naranam indo: vua của loài người. Manussanam adhipati: chúa tê của loài người. Satthā 
devamanussanam: thây của Chư Thiên và nhân loai. 


. Khi người hay vật mà đặc biệt cao quý hơn trong nhóm ấy thì tiếng “nhóm hay khóm' được 


dùng trong cho hữu hay định sở cách. 

Buddho settho manussanam: Đức Phật là thượng hon loài người. Imesam daranam hay 
imesu darakesu eso pathamo: nó là bác nhất trong những đứa trẻ này. Etesam phalãnam 
eka ganha: lây một trong những trái āy. 


. Nhūng tiéng ám chi vé tài năng, khéo léo, tuong to, giống nhau, cách khoảng, gần bên, 


dưới, trên v.v... đều dẫn đầu bằng chủ hữu cách. 

Dhammā dhammassa kovido: thông thao trong sự hiểu biết phải hay quấy. Kusalà 
naccagitassa: rành mach trong sự múa và hát. Gamassa (và gamato) avidure: không xa xóm 
(làng). Nibbānassa santike: gần Niét bàn. Nagarassa samipe: gần châu thành. Tassa purato: 
ở trước mặt nó. Hettha chayaya: dưới bóng. Hettha mañcassa: dưới giường. Tassa opari: 
phía trên nó. Jānumaņdānam upari: phía trên đầu gói. Pitussa tulyo: giống cha. Mātu- 
sadiso: gióng me 


. Chủ hữu cách cũng dùng với su so sánh tôi cao và những tiéng có y nghĩa nhu nhau. 


Dhammãnam caturo padà setthà: tất cả giáo pháp, Tứ diệu dé là cao thượng hơn hết. 
Sabbesam sattanam Buddho uttamo: Đức Phật là bậc cao thượng hơn tât cả loài người. 
Danto settho manussanam: người tự thu thúc minh được là cao quý hon tât cá mọi người. 


. Có khi chủ hữu cách được dùng trong ý nghĩa của đối cách, phụ tá cách, chủ động cách, 


phương tiện cách và định sở cách. 


VĂN PHAM PĀLI 58 





Amatassa data: người cho sự bát sanh bát diét (Niét-bàn). Papanamakaranam sukham: 
không làm điều ác được sự an vui. Rañño püjito: được Đức Vua kính né. Pattam odanassa 
pūretvā: dày bát với com (vàt thuc). Sabbe bhayanti maccuno: tát cá déu so su chét. Bhito 
catunnam āsivisānam: sợ bón con rắn. Divasassa tikkhattum: mỗi ngày ba làn. Bhagavato 
pasanna: trong sach (vui thích) với Đức Phát. 


VIII. Định sở cách — sattamī 

1. Định sở cách ám chỉ địa điểm hoặc thì gió nơi mà sự vật xảy ra. 

Manussā gharesu vasanti: người ta ở trong nhà. Thāliyam odanam pacati: nó nấu cơm trong 
chậu. Khiresu Jalam: trong sữa có nước. 

2. Định sở cách cũng ám chỉ thì giờ khi sự hành vi xảy ra. 

Tasmim samaye: trong lúc đó. Sāyaņhasamaye agato: nó đến trong lúc xế chiều. 
Phussamāsamhā tisu masesu vesākhamāso: vi tháng Phussa (tháng giêng) ba tháng nữa là 
tháng Vesakha (tháng tu). Ito satasahassamhi kappe: ké tir dáy mót trám ngàn kiép. 

3. Về lý lẽ có khi cũng tỏ ra bằng định sở cách. 

Dipi cammesu haññate: những con cop bị giết cũng vì da của nó. Musāvāde pācittiyam: 
phạm tội ứng đối trị vì nói láo 

4. Một nhóm hoặc cấp bậc mà người hay vật riêng biệt hay là đặc sắc cũng dé trong định sở 
cách. 

Manussesu khattiyo sũratamo: chiến sĩ là anh dũng nhất của con người. Addhikesu dhãvato 
sīghatamo: người chạy là người le nhất của tất cả người đi đường. Āyasmā ānando 
arahantesu aññtaro: Đại đức Ananda là một trong những vi A-la-hán 

5. Định sở cách và chủ hữu cách được dùng với những tiếng như: adhipati: chúa té; dāyāda: 

người hưởng (gia tài); 1ssara: chúa tướng; kusala: rành mạch, thông thạo; patibhũ: người 
bảo lãnh; pasuta: sanh ra; sakkhi: làm chứng; sāmi: thầy chủ. 
Lokasmim (lokassa) adhipati: chúa tế của thế gian. Kammasmim (kammassa) dayado: 
hưởng quả của sự hành vi. Pathaviyam (pathaviyā) issaro: chúa tướng của mặt dāt. 
Gītasmim (gītassa) kusalo: thông thạo trong su hát. Dassanasmim (dassanassa) patibhū: 
tháy thật rõ ràng (làm chứng thấy thật). Gosu (gavam) pasuto: sự sanh của bò. 
Adhikaranasmim (adhikaranassa) sakkhi: chứng kién trong mót truóng hop. Dhammasmim 
(dhammassa) sàmi: thấy của giáo pháp, Pháp Vương. 

6. Định sở cách được dùng với những tiếng: sādhu tốt dep, tử tế; nipuna: tài năng, thông thao; 

và những tiếng có ý nghĩa của sự được vừa lòng với, sân hận với, vui lòng với, ham, châm 
v.v...và với tiếp đầu ngữ adhi, upa trong ý nghĩa của sự quá độ hay chủ của... 
Paññaya sadhu: có trí tuệ tốt. Mātari sādhu: có hiểu (tử tế) với me. Vinaye nipuno: thông 
thạo về luật. Bhandagare niyutto: dính líu với của cải. Dhamme gãravo: cung kính giáo 
pháp. Buddhe pasanno: trong sạch với Đức Phật. Appakasmim tuttho: vừa lòng với vật 
chút it (tri túc). Kasirafifie na kuppami: tôi không có giận với Đức Vua Kasi. Adhi devesu 
Buddho: Đức Phật cao quy hon Chư Thiên. Upanikkhe kahapanam: một kahapana (1 đồng) 
lớn hon 1 nikkha (1 cắt). 

7. Có khi định sở cách được dùng trong ý nghĩa của chủ từ, đối cách, phương tiện cách, gián 

tiếp bổ túc và chủ động cách. 
Idampissa hoti silasmim: cái này cũng là giới đức của y. Bahasu gahetvā: níu tay. 
Bhikkhüsu abhivadanti: lễ bái chu tỳ khưu. Samaņā pattesu piņdāya caranti: các vị tu sĩ đi 
khát thực với bình bát của ho. Sanghe, Gotami, dehi: này bà Gotami, dâng dén chu táng 
di! Kadalisu gaje rakkhanti: chúng gin giữ những cây chuối, đừng cho voi án. 


VĂN PHAM PĀLI 59 





IX. Tuyệt đối chủ hữu cách và định sở cách 

a) Khi chủ từ của một phân từ mà khác với chủ từ của một động từ thì phải dé định sở cách 
tuyệt đối và phân từ thì phải hòa theo giống, số và cách. 

b) Nếu chủ từ của phân từ mà giống như của động từ hữu hạn thì cách đặt câu như vậy 
không cần. 

c) Mayi gate so āgato: nó đến khi tôi đã đi. Bhikkhusanghesu bhojiyamānesu: nó dā đi, khi 
chư tăng đang tho thực. Sabbe maggā vivajjenti gacchante lokanayake: khi bậc lãnh dao 
của thé gian đã đi, tất cả đều quay lai con đường khác. 

Cách đặt câu như thế này tương đương với chủ từ tuyệt đối của Anh và chủ động cách 
của Latinh. 

d) Aham gacchanto tena saddhim na sallapim: vì tôi đã đi nên tôi không thé nói chuyện với 
y. 

Khi sự không kể đến được tỏ ra thì chủ hữu tuyệt đối thường dùng, có khi định sở tuyệt 
đối cũng được cần dùng. Nhu: Mãtãpitunnam pabbaji hay là mātāpitūsu rudantesu 
pabbaji: nó xuất gia không ké đến sự khóc than của cha mẹ nó. 

Câu như vậy cũng có thé dùng trong ý nghĩa của càng sớm càng..., không sớm hon..., 
bằng cách phối hợp eva với một phần tử. Nhu: Tayi àgate y'eva so gato: nó đã đi vừa 
lúc các anh đến. 


Bài Học Thứ 26. Bị Động Cách Thụ Động Thể (Passive Voice) 
Về thụ động thể có nhiều cách cuối cùng khác nhau. Có khi những cuối cùng của năng 
động thé (active voice) cũng được dùng trong ý nghĩa của thụ động thê. 


Cách hợp thành thụ động thể chữ yø được thêm chính giữa ngữ căn và cuối cùng. Nếu những 
ngữ cán mà cuôi cùng băng a, à thì thường được đôi lại r. 


Rakkha-ya-te = rakkhīyate. Dā-ya-te = diyate. Ni-ya-te = pacayate. Su-ya-te = süyate. Paca- 
ya-te = paccayate: paccate. 


I. Cách bién thé của động tir paca: nấu 


1. Thì hiện tai — vattamānā (động tir paca: nâu). 















































Sốít | Số nhiêu Động tir paca 
3. te ante paccate paccante 
: se vhe paccase paccavhe 
1. e mhe pacce paccamhe 
Đã qua trong hiện tại — ajjatanī. 
Sốít | Số nhiễu Động tir paca 
3. ā üu apacca, pacca apaccü, paccu 
se vham apaccise, paccise | apaccivham, paccivham 
1; a mhe apacca, pacca apaccimhe, paccimhe 











VĂN PHAM PĀLI 


60 





2. Thi di vãng — hīyattanī. 










































































Sốít | Số nhiêu Động tir paca 
3. | ttha tthum apaccattha apaccatthum 
2. se vham paccase apaccavham 
1. | im mhase apaccim apaccamhase 
Cách ban phúc — paficami. 
Sốít | Số nhiều Động từ paca 
3. | tam antam paccatam paccantam 
2. | ssu vho paccassu paccavho 
l. e amase pacce paccamase 
Tiếp tục cách hay điều kiện cách — sattamī. 
Sốít | Số nhiêu Động từ paca 
3. | etha eram paccetha pacceram 
2. | etho | eyyavho paccetho pacceyyavho 
l. eyyam | eyyamhe pacceyyam pacceyyamhe 








3. Thi vi lai — bhavissanti. 


























Sốít | Só nhiêu Dóng tir paca 
3. | ssate ssante paccissate paccissante 
2. | ssase ssavhe paccissase paccissavhe 
l. | ssam | ssamhe paccissam paccissamhe 











II. Cách bién thé của động tir hū: là, được, có 



















































































1. 
Thì hiện tại Thì hiện tại đã qua (trong ngày). 
Sóít | Số nhiều Số ít Số nhiều 
3. | hoti honti ahosi, ahũ ahesum 
2. | hosi hotha ahosi ahosittha 
l. | homi homa ahosim, ahum | ahosimhā, ahumhā 
2. 
Thi vi lai Mệnh lệnh cách 
Số ít Số nhiều | Sóít | Số nhiều 
3. | hessati, hehi | hessanti hotu hontu 
2; hessasi hessatha hohi hotha 
1. hessami hessama homi homa 
Diéu kiën cánh Thi vi lai 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
3. heyya heyyam hessati, hehiti hessanti, hehinti 
2: heyyāsi heyyātha hessasi, hehisi hessatha, hehitha 
l. heyyāmi heyyāma, heyyam | hessāmi, hehāmi | hessāma, hehāma 

















VĂN PHAM PĀLI 61 





























Thi di vàng 
Số ít Số nhiễu 
3. ahuva ahuvü, ahuvu 
ahuvo ahuvattha 
1. | ahuvam ahuvamha 








III. Biến thé của động từ asa: có, là, được 















































1. 
Thì hệntạ — Thì hiện tại đã qua 
SỐ ít SỐ nhiêu SỐ ít SỐ nhiều 
3. atthi santi āsi āsimsu, āsum 
asi attha āsi āsittha 
1. | asmi, amhi | asma, amha | āsim āsimha 
2. 
Mệnh lệnh cách Điều kiện cách 
Sóít | Số nhiễu Số ít Số nhiều 
3. atthu santu siyā, assa | siyum, assu 
2 athi attha assa asattha 
1. asmi asma assam assama 























IV. Bài tuyén chon dé phién dich 

Bài số 1: Buddheniyā vatthu. Chuyện nàng Buddheni. 
Jambudipe kira pubbe pātaliputtanagare sattasitikotinihita — dhanam ekam setthi — kulam 
ahosi — Tassa panasetthino ekayeva dhita ahosi, namena Buddheni nàma. Tassã satta — vassika 
— kale mata — pitaro kalamakamsu. Tasmim kule sabbam sārateyyam tassa y'eva ahosi. Sa 
kira abhirüpa pāsādikā paramaya vannapokkharataya sam annāgatā devaccara — patibhaga 
piya ca ahosi manāpā saddhã pasannā ratanattayamāmikā pativasati. Tasmim pana nagare 
setthisenapati — uparājādayo tam attano pādaparikattam kāmayamānā manusse pesesum 
pannakarehi saddhim. Sā tam sutvā cintesi. Mayham mātāpitaro sabbam vibhavam pahāya 
mata. Mayā pī tatha gantabbam. Kim me patikulena. Kevalam citta vinasaya bhavati. Maya 
pan'imam dhanam Buddha-sasane y'eva nidahitum vattatiti cintesi. 
Cintevā ca pana tesam mayham patikulena hop patikkhipi. 
Sā tato patthaya mahadanam pavattentī samanabrahmane santappesi. 
Athāparabhāge eko assa vāņijako assa vāņijāya pubbantaparantam gacchanto āgamma 
imasmim gehe nivasaama ganhi. Atha so vànijo tam disva dhitu sineham patitthapetva 
gandha-mala-vatth'-alankaradihi tassa upakarako hutva gamanakale “amma etesu assesu tava 
ruccanakam assam ganhahiti aha". Sā”pi asse oloketvā ekam sindhavapotakam disvā etam me 
dehi'ti aha. Vāņijo Amma eso sindhavapotako. Appamatta hutvā patijaggāhi ti vatvā tam 
patipadetva agamāsi. Sa'pi tam patijaggamānā ākāsa-gāmī-bhāvam fiatva sammā patijagganti 
evam cintesi puññakaranassa me sahāyo laddho'ti agatapubbā ca me Bhagavato sakalam 
marabalam vidhametva Buddha-bhūtassa Jaya-maha Bodhibümi yannūnā ham tattha gantva 
Bhagavato Jayamahabodhim vandeyyan'ti cintetvā bahü rajata suvanna-maladayo kārāpetvā 
ekadivasam assam'abhiruyha ākāsena gantvā bodhi-mālake thatva. Agacchantu ayye 
suvannamala püjetun'ti ugghosesi-ten'ettha: 
Yato patthayaham Buddha — sāsane suddha: mānasā 


VĂN PHAM PĀLI 62 





Pasannā tena saccena — mamanuggaha — buddhiya 

Agacchantu namassantu-bodhim püjentu sadhukam 

Soņņamālāhi Samduddha-putta ariyasāvakā 

Sutvā tam vacanam ayyā bahū Sīhalavāsino 

Agamma nabhasā tattha-vandimsu ca mahimsu ca. 

Tatoppabhuti sa kumārikā Buddha-sāsane atī va pasannā niccameva assamabhiruyha āgantvā 
ariyehi saddhim mahābodhim suvaņņamālābhi pūjetvā gacchati. Atha  Pataliputta 
nagar opavane vanacarā tassa abhiņham gacchantiyā ca āgacchantiyā ca rūpasampattim disvā 
rañño kathesum Maharaja, evarüpa kumārikā assam'abhiruyha āgantvā nibandham vanditvā 
gacchati. Devassanurüpam aggamahesi bhavitun ti. Raja tam sutvā “Tena hi bhane ganhatha 
nam kumārim, mama aggamahesim karomī”, purise payojesi. Tena payuttā purisa Bodhi- 
pūjam katvā agacchantim gaņhāmā'ti tattha nikina gahaņa-sajjā atthamsu. Tadā sa kumārikā 
assam'abhiruyha Mahā-bodhimaņdam gantvā vītarāgehi saddhim pupphapūjam katvā 
vanditvā nivatti. Atha tesu eko Dhammarakkhitathera nāma tassā eva'māha: Bhagini tvam 
antaramagge cora ganhitukama thitā. Asukhatthanam patva appamattā sīgham gacchā'ti. 
Sa'pi gacchanti tam thanam patvā covehi anubandhita assassa paņhiyā saññnam datvā 
pakkami. Cora pacchato anubandhimsu. Asso vegam janetva ākāsa mullanghi. Kumārikā 
vegam sandhāretum asakkontī assassa pitthito parigilitva patanti maya katüpakaram sara 
puttāti aha. So patantim disva vegeha gantvā pitthiyam nisīdāpetvā ākāsato netvā sakatthāne 
y'eva patitthapesi. Tasmā tiracchānagatā p'evam-saranta upakarakam, na jahantī'ti 
mantvana-kataüfiu hontu panino. Tato sā kumārikā sattāsītikoti-dhanam Buddhasasane y'eva 
vapitvā jāvajīvam silam rakkhitvā tato cuta suttappabuddho viya devaloke nibbatti. 
Atitarunavaya bho mātugāmā'pi evam 

Vividhakusalakammam katvā saggam vajanti 

Kusalaphalamhantam mafifiamana bhavantā 

Bhavatha katha' mupekka dānamānādikamme. 

Bài số 2. Pàniyadinnassa vatthu: chuyện người bó thí nước. 

Jambudipe aññatarasmim janapade kireko manusso ratthato rattham Janapadato 
janapadam vicaranto anukkamena.Candabhāga-nadītīram patvā navam abhirahitvā paratiram 
gacchati. Ath'āparām gabbhinitthī tāya eva'nāvāya gacchati. Atha nāvā gangā-majjha- 
ppattha-kāletassa kammaja vā ācalimsu. Tato sā vijayitu' masakkonti kīlantā paniyam me 
detha pipāsitāhī ti manusse yāci. Te tassa vacanam asuņantā viya panryam n ādamsu. Atha 
so jānapadiko tassa karuņāyanto pānīyam gahetva mukhe asifici. Tasmim khane sā 
laddhassasa sukhena dārakam vijāvi. Atha te tīram patvā katipaya-divasena attano attano 
thānam pāpunimsu. Ath'aparabhage so jānapadiko aññatara-kiccam paticca tassa ithiyā 
vasanagharam patva tattha tattha ahindanto nivāsanatthā alabhitva nagara-dvare salam gantvā 
tattha nipajji. Tasmim y'eva divase cora nagaram pavisitvā rajagehe sandhim chinditvā 
dhanasaram gahetva gacchanta rajapurisehi anubaddha gantva ta y'eva salaya chaddetva 
palāyimsu. Atha rājapurisā āgantvā tam jānapadikam disva-ayam coro'ti gahetvā 
pacchabalam gālham bandhitvā puna-divase rañño dassesum. Rañña “Kasma bhaņe 
corakamma kāsi ti pucchito n'āham, deva, coro, agantuko'mhr'ti vutte, raja core pariyesitvā 
alabhanto ayam'eva coro imam maretha'ti ānāpesi. Raja purisehi tam gāļham bandhitvā 
aghatatthanam nette sā itthi tam tatha nryamanam divsa safijanitvà kampamāna hadayā 
muhuttena rañño santikam gantvā vanditvā, deva eso na coro āgantuko, muccath'etam, deva'ti 
aha. Raja tassa katham asaddhahanto yajjietam mocetum icchasi tassagghanakam dhanam 


VĂN PHAM PĀLI 63 





datvā muficapehi'ti. Sa “sami mama gehe dhanam n'atthi. Api ca me sattaputtehi saddhim 
mam dasim korohi. Etam muñca deva'ti" aha. 


Cách dich phán tách trong ván xuói. 

a) Dhammā mano pubbangamā (honti) mano setthā (honti) manomaya (honti), (yo) ce 
padutthena manasā bhāsati vā karoti và, tato dukkham nam anveti cakkam vahato 
padam iva. 

b) Dhammā mano pudbangama (honti) mano settha (honti) manomaya (honti), (yo) ce 
pasannena manasā bhāsati và, karoti và, tato sukham nam anveti anapāyinī chāyā iva. 


Phân tách: Dhammā từ ngữ cán dhara là níu, bám lây hay nâng đỡ. Thêm tiếp vĩ ngữ mma 
là trang thái hay điều kiện. Pudbaägamgã — pubba + m + gama: đi tới, tiến tới trước. 
Manosettha — mana + setthã: tâm là lớn, cao cả. Khi tiếng mano ở nhóm phối hợp với tiếng 
khác thì mẫu âm sau cùng được đổi lại là o. Manomaya: là làm băng, tạo thành, đây là một 
chuyên hóa chủ từ (taddhita) phối hợp từ mana và tiếp vĩ ngữ maya. Padutthena — pa + 
dusa: đây là một phân từ quá khứ của padusa có nghĩa làm nho bán, làm ô ué. Ở đây tiếp 
vĩ ngữ ta được đổi thành ttha nói với dittha từ chữ disa: thấy; chữ nattha từ chữ nasa là 
tiêu hoại, chết mát; chữ dattha từ chữ dansa là (ong) chích đốt. Chữ ¡//ha từ chữ isu là 
mong muốn, ước ao. Bhāsati, hiện tại của động từ bhāsa: nói. Karoti, thì hiện tại của động 
từ kara: làm, hành vi. Anvetī = anu + eti, thì hiện tại của động từ i: di; ở đây u duoc đổi 
lại là v. Cakkam'va = cakkam + iva, đây là cách nối liền bằng sự bỏ mẫu âm phía sau. 
Vahato, đây là chủ hữu cách của động từ vahana từ ngữ cán vaha là mang dem di. 
Pasannena, đây là phân từ quá khứ của động từ pa + sada được vừa lòng, ở đây tiếp vĩ ngữ 
ta được đổi là nna, phối hợp với bhinna từ ngữ cán bhidi: làm bé. Chinna từ ngữ căn chidi 


là cắt đứt. Channa từ chada: bao bọc, đậy lên. Anapāyinī = na + apāyinī, đây na được đổi 


lai an, apāyinī hợp từ apa + aya = di. 


Chú giải: 

Kira: một bién thé dùng trong sự phúc trình 
do sự nghe, như nghe nói rằng, câu chuyện 
như vầy v.v... 

Nihita (quá khứ phân từ của ni + dha = 
nidhà): chịu, tích trữ, dé một bên, dé dành. 
Kālamakamsu (kalam + akamsu): chết, số 
it kālamakāsi. 

Sāpeteyyam: tài sān, cüa cái. 

Vanna — pokkharatàya: màu da tót dep, lich 
sự. 

Devaccharā: tiên nữ, nữ thần. 

Ratana (ttaya + mamika): trong sạch với 
Tam bảo. 

Padaparikattam: tình trạng của vợ. 
Vibhavam: tài sản, của cải. 

Pati + kulena: dòng họ của chóng. 
Kevalam: chỉ có, duy nhất. 


Tato patthāya: từ lúc đó, kč từ... 

Nivāsam ganhi: đã ân núp, nương náu. 
Patakam: còn non nớt, ngựa, lừa con. 
Patijaggāhi: săn sóc, trông nom, nuôi 
dưỡng. 

Puñña + karanassa: đến người đã làm điều 
lành (phước). 

Vidhametva: bị bai trận, đã thua. 
Yannūnāham: thé nào, nếu tôi... 

Malake: ở trong vòng rào, trước sân. 
Ugghosesi: la lén. 

Mahimsu: tôn kính, tôn sùng. 

Mam + anuggaha: có tâm thương hại đến 
tôi. 

Sonna + mālāhi: với những sợi dây vàng. 
Nabhasa: qua trên hu không, di trên trời. 
Tato + ppabhuti: từ khi đó, từ thuở đó. 


VĂN PHAM PĀLI 


64 





Nagara + upavane: trong cánh rừng gàn 
châu thành. 

Nibandham: thường thường, hay, năng. 
Devassa + anuripam: thích hạp đến Chư 
Thiên (hay Vua chúa). 

Bhane: cách nói (kêu goi) của người cao 
quý đến kẻ thấp hèn. 

Nilina: giáu, án (trón). 

Nivatti: đã ngừng lai, thói nghi. 

Gabana + sajjã: sẵn sàng dé bát, tóm lấy, 
thâu, nắm lây. 

Paņhiyā: với cái gót (chân). 

Sadhāretum: chịu dung, mang ôm. 
Saññam + datvā: ra dấu. 

Vegam janetvā: gấp, thúc giục bước đi. 
Ākāsam allanghi: bay lên hư không, nói 
bồng lên trời. 

Parigalitva: trượt khói. 

Tiracchānagatā: thuộc vé súc vật. 
Mantvàna: cân nhắc, suy Xét. 

Matugama: phụ nữ. 

Sutta - ppabuddho: thức tỉnh, thức dậy (sau 
khi ngủ). 

Janapada: xứ sở, miễn. 

Nadi + tiram: bó, mé sóng. 

Gabbhini + itthī: người dàn bà có thai. 
Kammaja - vata: dau đớn trong sự sanh đẻ. 
Vijāyitum + asakkonti: không thé sanh, 
khó sanh được. 

Pipāsita + amhi: tôi đang khao khát (thèm 
muốn). 

Karunäyanto: sự đáng thương xót. 
Katipaya: chút ít, it ói. 

Laddhã + assasa: được sự an üi. 

Paticca: tại vì, nhân vì, bởi vi. 

Ahindato: sự đi ta bà. 

Sandhim chinditvā: làm bé, gãy. 
Pacchābāham: cháp tay sau lưng. 

Galham bandhitva: cột trói thật chát. 
Agantuko: khách, kẻ viếng thăm, người 
ngoai lai. 

Ānāpesi: ra lệnh, trật tự. 

Hadaya: tâm trái tim. 

Āghātatthānam: pháp trường, chó xử án 


Safijanitva: nhìn nhận. 

Muhuttena: trong một giây, một lúc, đồng 
thời. 

Asaddhahanto: không tin. 
Tassagghanakam: phẩm giá của nó. 
Duggato: người nghèo khó. 

Bhatīyā: do tiền công, sự cá (ăn thua). 
Tuttha-hatthe: vừa lòng và thỏa thích. 
Pamudito: vui thích. 

Dakkhineyya: bậc đáng cúng dường, cho. 
Jinorasa: Phật tử, những đệ tử chân thành 
của Đức Phật. 

Ävatthito: đã giải quyết, không thay đổi, 
chắc chán. 

Samsāro: đời sóng, sinh tón. 

Khalu: thật vậy, không biến đổi. 
Kalyāna-vimukha: dói chiču su thién, viéc 
lành. 

Kasirena: vói su khó khán. 

Kapano: nghèo khó. 

Dino: khốn khó, dau khó. 

Anāļhiyo: thiếu thốn, nghèo khó, bàn cùng. 
Sadhu + summate: coi như là tốt là thiện. 
Mandapam: phòng rộng (như giảng 
đường). 

Āyāsena: vì sự lộn xôn, rồi ren. 

Payasam: cháo trộn sữa, cơm trộn sữa dê 
V.V... 

Devasikam: mói ngày, hàng ngày. 
Danaggam: phước xá. 

Vutte từ chữ vada: nói, khi đã nói. 
Garahanti từ chữ garaha: khi dé, lên án, chỉ 
trích. 

Rucim: thích, muốn, ham ưa. 

Ativiya: cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. 
Anucchavika — kiccai — anu + chavi + ka: 
tùy theo nước của mỗi người, cho phù hợp, 
thuận tiện. 

Kiccàni: phận su, sự hành vi, việc làm. 
Jananti: hiểu biết, do nơi chữ fia: hiểu biết, 
jãna được thế vào chữ ñã. 

Tesu vicārentesu: khi chúng hỏi đến. 
Cittarüpam: tùy theo ý muốn, tùy theo sự 
vừa lòng của người. 

Parivisitum: nuôi dưỡng cho ăn. 


VĂN PHAM PĀLI 


65 





Upadhārenti: cầm lên, lấy lén, sự ngẫm 
nghi. 

Thapesi: đứng, dé một chó. 

Patikulam: gia quyén bén chóng. 
Veyyāvaccam karonti: làm phận su, giúp 
dó cóng viéc. 

Sotāpannā — sota: dòng nước, āpanna: di 
vào là bậc đã vào dòng thánh (là đắc Tu-đà- 
huờn) bậc nhất. 

Sakadāgāmiphalam: quả nhất lai là thánh 
thứ nhì Tư-đà-hàm. 

Thatarüpena aphāsukhena: có vài thứ bệnh 
như vậy. 

Aturà: tật bệnh, đau ốm. 
Āhārūpacchedam: nhịn đói, tuyệt thực. 
Pakkosapesi: sai kêu đến, mời đến, triệu 
đến. 

Vippalapasi (từ chữ vi + pa + lapa: nói): nói 
lộn xón, mập mờ, nói lắm nhām. 

Kalam akāsi: làm đúng thi giờ, là chết. 
Uppannasokam: sự buôn rầu phát sanh lên. 
Adhivasetum: chiu đựng, ôm, mang, từ chữ 
adhi + vasa. 

Asakkonto: khóng thé duoc. 

Sarirakiccam: lễ thiêu xác, lé trà tỳ. 
Kāretvā: vừa làm. 

Rodanto (phân từ hiện tại của ruda): than 
khóc. 

Assumukho: mặt đầy nước mắt. 

Kālakatā: thì giờ đã xong, là chết. 
Ekamsikam: đôi chút nào đó, đích xác. 
Hirottappasampannā: dày đủ sự hồ then và 
ghé sợ tội lỗi. 

Paccupatthapetum: gom góp lại. 

Matā là quá khứ phán từ của mara: chết. 
Kathitam: dà nói, phát ngón, tuyén bó. 
Mahallikatta danh từ trừu tượng: đã già, 
trưởng lão. 

Nibbattā: đã sanh. 

Pecca (quá khứ phân từ của pa +1: di): đã 
đi. 

Katapuñño: người hành thiện, người làm 
phước. 

Gata: đã đi (quá khứ phân từ của gamu) 


Verena: do sự oán hận. 

Sammanti: đã an üi, dà được hòa bình. 
Sanantano: cựu lệ, luật lệ trước kia. 
Agaram: nhà. 

Du + channam: lop không kín. 

Vutthi: mưa. 

Samativijjhati: cháy vào, lọt qua. 

Pecca: ké từ đây. 

Kamma-kilittha: nho bán về nghiệp báo. 
Modati (từ muda): hoan hy, vui mừng. 
Visuddhim: trong sach, tinh khiết. 
Tappati: bi hành phat, bi giáng xé, dau khó. 
Mīyanti: chét, mát. 

Maghavā: tên tặng cho đức Trời Dé Thích, 
vua của Chư Thiên. 

Pasamsanti: khen ngợi, tán dương. 
Garahito: quở trách, bị tố cáo, bị sỉ mạ, bài 
bác. 

Adhisessati: sẽ nói láo, nói dối. 
Chuddho: bỏ, thảy đi. 

Ni + attham: vô dụng, vô ích. 
Apeta-viññãno: không có hôn. 
Kalingaram: khúc củi đốt, gỗ than. 
Bhamaro: con ong. 

Pateti: bay lên, bắn ra. 

Ahethayam: không có thương tích, tón 
thương. 

Vilomāni: hư, thuói, thiếu. 

Avekkheyya: phải suy xét lại. 

Kayirã: muốn làm. 

Malagune: khác nhau, vòng hoa. 
Maccena: do con người. 

Maññati: suy nghĩ, suy xét. 

Selo: tảng đá, hòn đá. 

Eka-ghano: thể chắc, dày đặn. 

Vatena: do gió. 

Samirati: bj lay chuyén, rung dóng. 
Samiddhim: thinh vuong. 

Sa, so: nó, y. 

Sangāme: nơi chiến dia. 

Jeyya: muón tháng phuc. 

Tasanti: rung động, rung lập cập. 
Haneyya: phải giết, nên giết. 

Ghātaye: nêu biểu người giết. 


VĂN PHAM PĀLI 


66 





A 

Abhibhavati (abhi + bhü): tháng, 
hon, vuot qua, ché ngự. 

Abhibhü: nguói chinh phuc, tháng 
trận. 

Abhidhamma: vi diệu pháp, lý 
luận. 

Abhigacchati: đi đến gần. 
Abhijãnãti — bhi + ña: thấy rõ, hiểu 
rành, nhận thức. 

Abhimangala: đại lễ. 

Abhimukha: giáp mặt với, đương 
đầu với. 

Abhiñña: thần thông, thông hiểu 
Cao siêu. 

Acariya: thầy, tổ, người day. 
Adara: vừa lấy, lấy rồi. 

Abhibũta: đã chế ngự, đã vượt 
qua. 

Adhigacchati — adhi + gamu: đắc 
dao, đạt đến, thâu được, ngộ được. 
Adhipati: chủ, chúa, trưởng 
thượng. 

Abhisessati: sẽ nói dối đến. 
Adhisila: giới cao thượng (thánh 
giói). 

Adhisita: lanh quá. 
Adhititthati-adhi +thã: đứng trên. 
Adhivasati-adhi + vasa: ở trong. 
Agà (gamu): đã di. 

Agacchati (à + gamu): đến, lại. 
Agatasamano: chùa, tu viện. 
Aggi: lửa. 

Apabbata: xa đến chỗ núi đá. 
Apagacchati: di xa, di mát. 
Apana: quán, tiém, cho. 

Apara: cái khác, huóng táy, theo 
sau. 

Aparanha: xế chiều (sau gió ngo). 
Apasalaya: từ noi phóng (rộng 
lớn). 

Apavāda: hiếp đáp, mắng nhiếc, 
gièm pha, quở trách, ngược đãi. 
Aha: ngày. 

Aham: tôi (đại danh từ). 

Āhāra: vật thuc. 

Aharati: mang lại, lấy lại. 

Aja: con trừu, con chiên. 

Ajà: con trừu cái. 

Ajja: ngày nay, hôm nay. 

Ākāsa: hư không (trên trời). 
Alikavādī: người nói láo. 

Ama: da, vâng, ir, được. 

Amacca: quan chüc, bó truóng. 
Amba: trái xoài. 

Ambara: y phuc, quàn áo. 
Amhākam: chúng tôi. 

Amu: cái này, cái đó, thé dó. 
Anguli: ngón tay. 


Ngir Vung 


Añña: cái, người, vật khác. 
Annada: người cho vật thực. 
Aññatara: người, vật nào. 
Antevasiko: đệ tử, hoc trò. 
Antimā: sau cùng, sau chót. 

Anu: phụ tá, phó, kế sau, dưới bậc. 
Anugacchati: theo sau, đi kế sau. 
Anulomato: chiều theo VỚI, 
theo... 

Anunayaka: phó, phụ tá... 
Anupubbam: trong lúc ấy, đúng 
lúc. 

Anurāja: người kế vi, phó vương. 
Apa: từ, xa từ. 

Attha: số 8. 

Atthadasa:18. 

Atthama: thứ tám. 

Atthi: xương. 

Atthi: duoc, có. 

Avabodha: su hiéu biét. 
Avacarati: báng ngang qua, di qua. 
Avaharati: láy di, mang di. 

Api: qua khói, gàn bén. 
Apidhāna: nāp đậy, mái che. 
Appa: nhỏ nhen, chút ít. 
Appamāda: dé duói, không chăm 
chú... 

Aharanta: bậc A-la-hán. 

Ārāma: Tăng viên, tu viện, chùa. 
Aroceti (à + ruca): công báo, loan 
báo, tuyên bố. 

Arogya: sức khỏe, tráng kiện. 
Āsādhu: kẻ ác, người xấu. 

Asana: chỗ ngồi. 

Asi: cây gươm, đao, kiếm. 
Asikalato: đánh guom, múa kiếm. 
Asītī: tám chuc (80). 

Assa: ngua duc. 

Assā: ngựa cái. 

Atavi: rừng. 

Ativiya: quá, lắm hơn. 
Atigacchati: thắng, hơn, chế ngự. 
Atikkamati: pham tội, vi pham. 
Atisundara: dep, tót quá. 

Atithi: khách. 

Atta: bản ngã, ta, linh hón. 

Attha: tót, ý nghĩa, việc, đầu đề, 
thể chất. 

Avajānāti: khi dé, khinh bi. 
Avakkamati: xuống, di xuống. 
Avamaññati (ava + mana): coi rẻ, 
coi người thấp hèn khinh khi. 
Ävuso: này bạn! Này anh, em! 
Aya: sắt (kim khí). 

Ayomaya: làm bằng sắt. 

Ayu: tuôi thọ. 


B 
Bhariya: vợ, nội trợ. 


Bhāsā: ngôn ngữ, tiếng nói. 
Bhasana: văn từ, lời nói. 

Bhattu: chồng. 

Bhatu: em trai. 

Bhava: cảnh giới, sinh tòn, su 
sóng. 

Bhavati: tró nén, tró thành. 
Bhāveti: phát triển trau dồi. 
Bhaya: sợ sệt, kinh khủng. 
Bhikkhu: khát sĩ, tỳ khưu. 
Bhikkhunī: tỳ khưu ni. 

Bhinna: đã bê, gãy, đứt. 

Bhũ: là, được. 

Bhujaga: con rắn. 

Bahudhà: có nhiều cách, đường 
lối. 

Bala: còn trẻ, non, thanh niên. 
Balatà: thời ấu niên. 

Bālatta: ngu xuân, si mê. 
Balavantu: y quyền, quyền thế. 
Bandhumantu: người có nhiều 
thân thế. 

Bhagavantu: Đức Thế Tôn. 
Bhaginī: em gái, cô gái. 

BhaJati: thân cận, hợp lại. 
Bhanda: đồ vật, hàng hóa, vật 
dụng. 

Bhanati: kê lại, nói, đọc ra. 
Bhandagarika: người coi kho, thủ 
quỹ. 

Bhante: bạch vâng, dạ xin vâng. 
Bhuñjitukãma: muốn ăn. 

Bhũmi: mặt đất, làng xóm. 
Bhuñjati (bhuji): ăn, nuốt vào. 
Bhüta: chúng sinh, sinh vật. 

Bija: giống, mong, hột. 
Brahmacārī: độc thân, triết hạnh, 
phạm hạnh (tu sĩ). 

Buddha: Phật, bậc đã giác ngộ. 
Buddhadesita: do Đức Phật thuyết 
ra. 

Bujjhati (budha): sự hiểu biết, giác 
ngộ. 


C 

Cakkhu: con mát. 

Canda: mặt tráng. 

Carati: đi (ta bà) bình bồng. 
Catuttha: thứ tư. 

Cattalisati: 40 

Catu: số 4. 

Catuddasa: 14. 

Ceta: tâm, tinh thần. 
Chatta: dù, lọng. 

Chattha: thứ sáu. 

Ciram: trường cửu, lâu dài. 
Corabhayam: sợ trộm cướp. 
Corayati (cora): trộm, cướp. 
Cureti: trộm cướp. 


VĂN PHAM PĀLI 


67 





Cuddasa: 14 
Cha: só 6. 


D 

Dakkhina: huóng nam, phía tay 
phải. 

Dãna: vật bồ thí, sự cho. 

Danda: cây roi, cây gậy. 

Daņdī: người có cây gậy. 

Daraka: con trẻ, con nít (trai). 
Darika: con gái. 

Daru: cây củi. 

Deti (dà): cho. 

Deva: Chu Thién. 

Devi: Chư Thiên nữ, tiên nữ. 
Deyya: đáng được cho, nên cho. 
Dhamma: giáo lý, chân lý, luật 
định, nâng đỡ. 

Dhammacārī: người đạo đức. 
Dhammadhara: thông thạo giáo 
pháp. 

Dhammasālā: giảng đường. 
Dhammata: thiên nhiên, tự nhiên. 
Dhammavādī: người nói đúng 
theo chân lý, theo sự thật. 
Dhammika: người đức hạnh, đạo 
hạnh. 

Dhana: tài sản, của cải. 

Dhavati: chạy. 

Dhenu: bò cái. 

Dhitu: con gái, ái nữ (con mình). 
Dhitimantu: nguói can dàm. 

Dvi: só 2. 

Dãrumaya: làm bằng cây. 

Dasa: số 10. 

Dasa: tớ trai. 

Dāsī: tớ gái. 

Datu: người cho. 

Dayaka: thí chủ, người hộ độ. 
Deseti (disa): giảng giải, thuyết ra. 
Dhovati: giặt rửa, 

Dhunāti: phá hoại, tàn phá, phá 
tan. 

Dibbati: an hưởng, lạc thú, vui 
tích. 

Digha: dài, trường. 

Dinakara: mát trói. 

Dipa: ánh sáng, cái đèn. 

Disa: hướng, 1 phân từ. 
Dittadhammo: thánh nhơn, tháy ró 
chán ly. 

Divasa: ngày. 

Dosa: sán hàn. 

Du (tiếp đầu ngữ): xấu, khó. 
Duddama: khó dạy. 

Duggati: cảnh khó, trạng thái khó 
SỞ. 

Duhitu: con gái, ái nữ. 
Duranubodha: khó hiểu, khó lãnh 
hội. 

Dutiya: thứ nhi. 


Dvādasa: số 12. 
Dvikkhattum: 2 lân. 


E 

Eka: một, vài, người nào. 
Ekãdasa: số 11. 

Elaka: con đê. 

Eva: đúng, như vậy, như, chỉ bấy 
nhiêu. 

Evam: như vậy, xong rồi. 

Etam: cái đó. 


G 

Gacchati: di. 

Gahapati: gia chủ, người thé tuc. 
Gama: làng, xóm. 

Gamagato: dà di vào xóm. 
Gamaka: người đi đường. 
Gamana: sự di, hành trình. 
Gāmatā: gom lại nhiều làng. 
Gilãna: người bệnh. 

Gīti: bài hát. 

Go: bò đực. 

Gangã: sông, sông Hằng. 
Gantukāma: muốn, thích đi. 
Garayha: dáng quở trách, trừng tri. 
Gati: trang thái, cảnh tượng. 
Ghara: nhà, chỗ cư ngụ. 

Ghata: chậu, bình, lu. 

Ghosana: On ào, tiếng om sòm. 
Gotrabhü: ranh giới giữa phàm và 
thánh. 

Gunavantu: bậc đức hạnh. 


H 

Harati: mang di, dem di. 
Hattha: cánh tay. 

Hatthi: con voi. 

Hatthinī: con voi cái. 
Have: thật vậy, đúng vậy. 
Hi: rõ ràng, xác thật. 
Hiyo: ngày hôm gua. 
Hino: thấp hèn, xấu. 


I 

Icchati (isu): ước ao, ham muón. 
Idani: báy gio. 

Idha: kế từ đây, ở đây. 

Ima: cái này. 

Itara: khác nhau, cái cón lai, du lai. 
Ito: tir dáy, truóc kia, ké tir báy 
gió. 

Iva: giống như, hinh như. 

Isi: đạo sĩ, tu sĩ ngoài Phật giáo. 
Iddhi: thần thông. 

Icchã: sự ước muốn. 


J 

Janaka: người cha. 

Janani: nguói me. 

Janata: quàn chüng, cóng chüng. 


Jaya: sự tháng trận. 

Jayati: moc lén, sanh lén. 

Jettha: anh cả, trưởng, thuong 
nhát. 

Jetu: người thắng trận, chinh phuc. 
Jeyya: lón hon, già hon, anh cá. 
Janäti (ji): tháng, chinh phuc. 
Jīvati (jiva): sóng, còn sóng. 


K 

Ka: ai? cái nào? 

Kadariya: nguói khón khó, khó só. 
Kammaja: sanh ra do nghiép báo. 
Kampati: rung dóng, rung chuyén. 
Kanha: den, hắc sậm. 

Kanittha: trẻ hơn, nhỏ hon. 
Kaññã: con gái, gái to. 

Kapi: con khi. 

Karaka: cóng nhán, lao cóng. 
Karana: sự làm, duong làm. 
Khaggavisāņakappa: giống nhu 
con Tây ngưu. 

Khanati: đào, bới. 

Khanti: nhẫn nại, nhịn nhục. 
Khetta: ruộng, đồng, vuón. 
Khippam: mau le, tức thi. 

Khira: sữa tuoi. 

Khuddaka: nhỏ, ít. 

Kim: tại sao? cái gì? cầu nguyện. 
Kilati: chơi gión, thé thao. 
Kodha: sự giận dữ. 

Karaniya: chuyện phải làm. 
Kassaka: người làm ruộng rẫy. 
Katama: cái gì? cái nào? 
Kataññũ: người biết ơn. 

Katara: cái gì? cái nào? 

Kattu: người làm, đương sự. 
Kattukama: thích làm, ưa làm. 
Kavi: thi sĩ. 

Kāyika: thuộc vé thân thé. 
Khadati: án, nhai. 

Khajja: án duoc. 

Kodhana: su sán hàn, buc tüc. 
Koti: 10 triệu. 

Kuddāla: cái xuống, cái mai. 
Kujjhati (kudha): phát sân hận, nói 
giận. 

Kumbhakāra: thợ làm đồ gốm. 
Kufjara: con voi. 

Küpa: cái giéng. 

Kilà: món thé thao. 

Khipati: thāy, liệng. 

Kampana: sự chuyển động, rung 
rinh. 


L 

Labhati: được lợi, lãnh được. 
Lakkham: 100.000 (trăm ngàn). 
Lekhana: lá thư. 

Likhati: viết. 

Lobha: tham lam. 


VĂN PHAM PĀLI 


68 





Loka: cói dói, thé gian, vü tru. 
Lokahita: còn phàm phu, còn đời. 
Lonika: trón vói muói. 
Lokuttara: thánh vức, siêu phàm. 


M 

Maccha: cá (tôm). 

Maccu: tử thần, sự chết. 
Madhu: mật ong. 

Magga: con đường, dao. 
Maggika: người di đường. 
Mahanta: lón, to. 

Mahesī: hoàng hậu. 

Majja: làm cho say. 

Majjhima: trung dung, trung binh. 
Mani: ngoc, mani. 
Manomaya: trí não, tạo ra do tinh 
thàn. 

Manussatta: nhon loai. 
Marana: sự chết. 

Masa: tháng. 

Matula: cậu, chú. 

Matulani: dì, cô. 

Mayham: của tôi. 

Medha: bậc trí thức, sáng suốt. 
Medhāvī: người sáng suốt. 
Mālākāra: thợ kết hoa. 

Mama: của tôi. 

Mana: tâm, thức tánh. 

Mana: ngã mạng, tự cao. 
Mañca: cái giường. 

Mitta: bạn hữu. 

Mukha: mặt, miệng. 

Muni: hiền nhân, thánh nhân. 
Mutti: giải thoát, thoát khỏi. 





N 
Nagara: thành thị, thị xà. 
Nagarika: người ở thành thi. 
Nama: danh, tâm trí, tinh thàn. 
Namo: tón kính, cung kính. 
Narapati: vua, chúa. 

Nam: phu nữ. 

Nara: nam nhân. 

Nātha: chúa té, sự nương nhờ. 
Nāti: thân quyền, bà con. 

Nattu: cháu trai. 

Ñãtu: người hiểu biết. 

Nàvà: ghe, thuyén, tàu. 

Nāvika: thủy thủ, người lái 
thuyền. 

Nava: số 9. 

Navama: thứ 9. 

Navuti: só 90. 

Netu: nguói lánh dao, dàn dàu. 
Nirahara: không có vật thuc. 
Nica: tháp, nhỏ, hèn ha, bàn cüng. 
Nicaya: tích trữ, chát đồng lại. 
Nidahati: dé một bên, bó qua. 
Nidhãya: (quá khứ phân từ) dà dé 
một bên, đã bỏ qua rồi. 





Nigacchati: đi xa, đi mắt. 
Nigama: chợ, châu thành, thi xã. 
Niharati: lấy đi, dời di, dem đi. 
Nikkhamati: khởi hành, từ bỏ ra di 
xuất gia. 

Nikkhanati (ni + khana): chôn cất, 
mai táng. 

Nila: xanh. 

Nirasa: vô vi, không mùi vi. 
Niroga: vó bénh, manh khóe. 
Nisidati (ni + sada): ngồi, an tọa. 
Nittanho: không tham muốn, ước 
ao, là bậc Alahán. 

Nivattati (ni + vatu): ngưng, thôi 
diệt tắt. 

Nivarana: pháp ngăn cán, pháp cái 
làm che lắp tâm sáng suốt. 





O 

Odana: com. 

Ojā: huong vi, tinh hoa. 

Osadha: thuóc, duoc khoa. 
Osadhasala: nhà thuong, duóng 
duóng. 

Ovāda: huấn từ, lời khuyên dai. 
Okasa: xin bach, xin phép nói. 


P 

Pabala: manh khóe lám, luc si. 
Pabbata: tảng đá, núi dá, hòn dá. 
Pacati: nấu. 

Pacchabhattam: sau bữa ăn. 
Paņņākāra: vật biếu, tặng vật. 
Paņņāsā: số 50. 

Papa: sự tội lỗi, xấu xa, ác độc. 
Papaka: (tính từ) tội lỗi, xấu xa. 
Pacchima: hướng tây. 

Pada: bàn chân. 

Paharati: đánh đập, chém giết. 
Pakkamati: khởi hành, di xa. 
Pakkhipati: thảy vào, thoc vào. 
Pāļibhāsā: tiếng Nam Phan (Pāli). 
Pana: nhung mà, tuy vậy, hon nữa. 
Pañca: số 5. 

Pañcadasa: số 15. 

Pañcadhä: 5 làn, 5 điều. 
Pañcama: thứ 5. 

Pandita: người trí thức, thông 
minh. 

Pañha: câu hỏi. 

Paņīta: cao quý, quý báu, sang 
trọng. 

Pannarasa: só 15, rằm. 

Pañña: trí tuệ, khôn ngoan. 
Parisuddha: hoàn toàn trong sạch. 
Pasattha: tốt, hiển, đẹp. 

Pātarāsa: điểm tâm, buổi ăn sáng. 
Patati (pata): té, rớt, rụng xuống. 
Pathama: thứ nhất. 

Pathasala: trường học. 

Pati: chóng, chü, cháa. 


Pati: nữa, ngược lại, lùi lại sau 
hướng về. 

Patideti: cho lại, hoàn trả lại. 
Patikkamati: rút lui, án náu. 
Patilekhena: thu trả lời. 
Patilomam: ngược trở lai, phía 
sau. 

Patipada: su thuc hành, hanh kiém 
lóp huán luyén. 

Patiraja: vua dich (thù nghịch). 
Patirūpam: giả mao, được rói, 
nhàm rói. 

Patisotam: ngược dòng nước. 
Pativadati: trả lời, nói lai. 

Puñña: việc phước, phước lành. 
Pāpakārī: kẻ làm ác, ác nhơn. 
Pāpuņāti: đến, tới. 

Para: khác nhau, kẻ khác. 

Parà: xa mát, một bên, sau lưng, 
đối chọi với, phía sau. 

Parabhava: tình trang suy dài, sụp 
đồ, điêu tàn. 

Parajava: thua, bại trận. 
Parakkamati: có găng, rāng sức. 
Pari: chung quanh, lỗi chừng, tròn 
đủ. 

Pariccheda: ranh giới, hàng rào, 
cỡ, chương, mục, diện tích. 
Paridahati: dé lên, mang lên. 
Paridhāvati: chay theo, chạy 
quanh quán. 

Parikkhipati: liệng, tháy chung 
quanh. 

Pato: sáng sớm, tinh sương. 
Pavisati: di vó. 

Paya: nước lã, sữa. 

Payāti: đi đến trước. 

Payojana: sự cần dùng, nhu cầu. 
Pema: quyến luyến, thương mến. 
Pita: vàng (màu). 

Pitha: ghé, băng ngồi. 

Pīti: phi lạc, no lòng, vui thích. 
Pitu: cha. 

Potthaka: quyén sách, táp vó. 
Pubba: trước, thứ nhất, hướng 
đông. 

Pubbanha: buổi sáng (trước giờ 
ngo). 

Pucchati: hói, ván. 

Püjeti: dáng cüng, cüng duóng. 
Pufifiakarr: người làm lành. 
Puppha: bóng, hoa. 

Purato: giáp mát, truóc mát, dói 
dién. 

Puratthima: huóng dóng. 

Putta: con, con trai, đệ tử. 

Puttika: nguói có con. 


R 
Raja: vua, chúa tê. 
Raja: bụi trân. 


VĂN PHAM PĀLI 


69 





Rakkhati: bảo bộc, hộ tri. 
Ratha: xe, kiệu. 

Rathakara: người đánh xe. 
Rati: vui thích. 

Ratta: đỏ, màu đỏ. 
Rajatamaya: làm bằng bạc. 
Rājinī: hoàng hậu. 

Ratti: đêm. 

Roga: bệnh tật. 

Rukkha: cây cối (còn sóng). 
Rundati (rudhi): cản trở, chướng 
ngại. 

Rattha: xứ sở, miền, lãnh thổ. 


S 

Sa: nó (phu nū). 

Sabba: tāt cā, cā thāy. 

Sabbadā: mói ngày. 

Sabbaññũ: toàn giác. 

Sabbaso: trong moi cách, dü cách. 
Sabbatha: trong moi phuong cách. 
Sacca: chân lý, su thật. 

Sada: luôn luôn. 

Saddhā: đức tin, chuyên cần. 
Sãdhu: người hiền từ, tốt rồi, lành 
thay. 

Sādhukam: hay lắm, tốt lắm. 
Sahaya: bạn, thân hữu. 

Sālā: phòng rộng lớn (dé cu hội). 
Samagacchati: hop lại, cu hội. 
Samana: sa môn, thánh nhon. 
Sambuddha: tự giác ngộ. 

Satthi: 60. 

Sattati: 70. 

Satthu: thầy tô, tôn su. 

Sayamasa: buói com tói, com 
chiéu. 

Senā: quân đội, binh chủng. 

Seta: tráng. 

Settha: chủ, ưu tú, xuất chúng. 
Sila: giới, đức hạnh, luân lý. 
Siladhanam: đạo đức là của cái. 
Sira: cái đầu. 

STta: mát, lạnh. 

Siyã: có thể được. 

So: nó (nam phái). 

Soka: buồn râu, khóc than. 
Solasa: số 16. 

Sāmī: chóng, chúa té, chủ nhân. 
Sammā sambuddha: chánh giác, 
toàn giác. 

Sammukha: đối diện với. 

Sam: với, chung cùng, tự mình. 
Sangha: tăng già, chư tăng. 
Samharati: tom góp, góp lại. 
Sankhipati: dác lai, dóng lai. 
Samkilissati: là nho bán, phiền 
não. 

Sara: ao, hó. 

Sarana: nương nhờ, quy y. 

Satta: số 7. 


Sahassam: một ngàn. 

Satam: một trăm. 

Sattadasa: 17. 

Sattama: thứ bảy. 

Sameti: họp lại, gặp nhau. 
Sotu: thính giả, người nghe. 
Sovañlamaya: làm bằng vàng. 
Su: tốt, hay, toàn vẹn, hơn, quá. 
Subhavita: thực hành tròn đủ, tốt 
đẹp. 

Süda: người nấu ăn. 

Sudubbala: yếu lắm, thiếu sức 
khỏe. 

Sudesita: giải giải tốt, đúng lý. 
Sugati: nhàn cảnh, cảnh an vui. 
Sujana: người lành, người tốt. 
Sukara: dễ làm. 

Sukhita: an vui, hạnh phúc. 
Sunakha: con chó. 

Suņāti: nghe. 

Suve: ngày mai. 


T 

Tadā: vậy thì, kế đó. 

Taļāka: ao, vũng nước. 

Tama: tối tăm, đen tối. 

Tanhã: ước muốn, ái dục. 

Tapa: chủ nghĩa khó hạnh chế 
ngự. 

Tarati: di ngang qua. 

Taruna: còn to, còn non, trẻ. 
Tāsam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

Tassa: của nó, đến nó (nam). 
Tassā: của nó, đến nó (nữ). 
Tatiya: lần thứ 3. 

Tava: của các anh, các người. 
Teja: uy nghiêm, oai vệ. 

Terasa: số 13. 

Tesam: chúng, những cái đó (nam 
tính). 

Ti: số 3. 

Tina: cỏ, rơm. 

Timsati: số 30. 

Tumhākam: (s.nh) các anh, của 
các anh. 

Tuyham: của anh. 

Timha: số 30. 


U 

Ucca: cao 

Ucchindati: cắt đứt, đứt đoạn. 
Udaka: nước (uống). 
Udaya: mọc lên, khởi đầu. 
Uggacchati: thức dậy, ngồi dậy. 
Ukkhipati: liệng lên trên. 

Unha: nóng. 

Upa: gàn, ké cân, tói truóc. 
Upadana: dính líu, quyén luyén, 





Upadhāvati: chay lên trước. 


Uggacchati: đi lại gần. 

Utiarati: lên, leo lên. 

Upagangam: gần con sông. 
Upakaddhati: kéo, lôi xuống. 
Upakanna: trong lỗ tai. 
Upanagaram: gần thành thị, gần 
thị xã, ngoại thành. 

Uparāja: phó vương, đông cung 
thái tử. 

Upasaka: thiện nam, cận sự nam. 
Upasakha: nhánh nhỏ. 
Upasankamati: lại gần. 

Upasika: tín nữ, cận sự nữ. 

Ura: vai. 

Uttara: hướng bắc, trưởng thượng 
cao cả. 





V 

Va: hoặc, hay là. 

Vaca: lời nói, ngôn ngữ. 

Vāceti: đọc ra, ké lại, thuật lại. 
Vadati: nói, phát ngôn. 

Vadhũ: vợ trẻ, vợ còn nhỏ. 
Vanavāsa: chỗ ở trong rừng. 
Vandati: chào hỏi, lễ bái. 
Vibhàva: oai quyền, khởi sự sanh 
tồn (cảnh vô sắc). 

Vicarati: di lang thang, ta bà. 
Vanna: màu da, khen ngoi. 
Vapati: vài, gieo gióng. 

Vassa: nám, mua. 

Vattha: vài, y phuc. 

Vattu: người nói nhiều. 

Vaya: tuôi thọ. 

Vāyamati: có gắng, rāng sức. 
Vejja: y sĩ, bác si. 

Vipassati: thấy rõ (noi tâm). 
Visam: số 20. 

Visama: không như nhau. 
Vicchindati: cắt đứt. 

Vigata: riêng, rời ra, tách ra. 
Vihañati: chết mất, tiêu hoại. 
Vihi: lúa. 

Vikkhipati: rời rac, tán loạn. 
Viloma: nguoc lai. 

Vimala: khóng nho bán, tinh 
khiét. 

Vimukha: xoay huóng, quay mát. 
Vimutti: hoàn toàn giải thoát. 
Visati: só 20. 

Visīkhā: con đường (trong đô thi). 
Visoka: khóng uất ức, khóc than. 
Visujjhati: được trong sach. 

Viya: gióng nhu. 

Vuddha: già cả, lão thành. 
Vyākaroti (vi + ā + kara): giải 
nghia, giāi thích. 


Y 
Yã: ai, cái nào, cái đó. 
Yācaka: kẻ án xin. 


VĂN PHAM PĀLI 


70 





Yada: khi nào 
Yoga: thuận tiện. 
Yagu: cháo (cơm thật nhão). 


Yasa: danh vọng, quyên tước. 


Yathabalam: tùy theo sức. 


Yathakammam: tùy theo duyên 
nghiệp. 

Yathasatti: tùy theo khả năng, theo 
năng lực. 


Yathavuddham: tùy theo bậc tuói 
tác, theo bậc trưởng lão. 

Yāva: cho đến, đến khi. 
Yāvadattham: như ý muốn. 
Yāvajīvam: cho đến suốt đời 


Soạn xong tại Phước Hải tự, Vũng Tàu. Mùa Thu năm Bính Ngọ. 10/10/1966 — PIL2510 


— Dứt tác phẩm Văn pham Pāli — 


